PHÁN 


PHỤ LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & 
LUẬN GIẢNG 


PHỤ LỤC 1: LÀM THẺ NÀO ĐỀ CHÚNG TA BIÉT...? 263 


Phụ Lục (1) 


Làm thế nào để chúng ta biết 
điêu này là đúng hay sai? 


Một số tôn giáo cố tình giữ tín đồ của mình trong bóng tối; 
những tín đồ thậm chí không được tiếp cận với kinh sách hay 
hiện vật của tôn giáo mình. Họ cũng bị cấm nghe những giáo 
lý của những tôn giáo khác. Đặc biệt là họ bị cắm không được 
nghĩ ngờ về giáo điều của tôn giáo họ, mặc dù rất nhiều điều 
khó hiểu và khó tin. Nếu còn nghi ngờ là phản bội lại đấng 
sáng tạo của tôn giáo đó và sẽ bị hình phạt. Họ càng ép khung 
suy nghĩ một chiều thì họ càng dễ quản những tín đồ. Nếu có 
ai hoài nghi hoặc bán tín bán nghi về một hay nhiều giáo điều, 
thì những người lãnh đạo tôn giáo đó, thậm chí giáo đoàn, sẽ 
cho rằng tín đồ đó bị ma quỷ nhập. Nhất là những người nghèo 
thường không có được tiếng nói, không được giáo dục nhiều 
hay đủ thông tuệ để nhận biết đúng sai trong những giáo điều. 
Một số người cố gắng thay đổi cách nhìn, quan điểm về tôn 
giáo của họ thì bị lên lớp rằng họ không đủ hoàn hảo để mà 
được cho phép suy nghĩ hay có quan điểm của mình để phán 
đoán về những giáo điều. 


Đức Phật thì dạy rằng: 


"Hãy lên đường, này các Tỳ kheo, vì sự tốt lành của quần chúng, 
vì hạnh phúc của quân chúng, vì lòng bỉ mẫn dành cho thể gian, 
vì ích lợi, vì sự tốt lành, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài 
người. Môi người đi một ngã. Hãy thuyết giảng giáo lý đẹp khi 
bắt đâu, đẹp ở phần giữa, và đẹp ở phân cuối. Tuyên thuyết đời 


263 


264_ PHÂN III: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 


sông thánh thiện là sự trong sạch của nó, về cả hai mặt tâm linh 
và chữ nghĩa. 


(Trích trong Bộ Đại Phẩm (Mahavagea), thuộc Luật Tạng). 


Với những lời dặn trên, Đức Phật đã phái đi đoàn truyền giáo 
đầu tiên, gồm những Tỳ kheo mới giác ngộ đầu tiên, để tỏa đi 
thập phương truyền bá giáo pháp. Đó là giáo đoàn với mục đích 
cao thượng nhất, không phải đi thuyết pháp đề chiếm lẫy lòng tin 
hay lẫy quyền lực từ quần chúng, mà đi thuyết pháp vì lợi ích và 
hạnh phúc của quần chúng, họ có thể có được những lợi lạc và 
hạnh phúc sau khi học hiểu giáo pháp. 


Đã hơn 25 thế kỷ, Phật giáo chưa hè truyền bá giáo pháp theo 
kiểu áp đặt, chinh phục theo kiểu đô hộ, hay dựa vảo chính trị, 
mà chỉ thầm lặng giảng dạy từng điều Phật dạy thông qua trí tuệ 
và những tắm gương thánh thiện của nhiều thế hệ những đệ tử 
của Đức Phật. 


Phật giáo không cô ảnh hưởng hay thuyết phục những người 
của tôn giáo khác tham gia vào đạo Phật vì những quyên lợi 
vật chất. Phật giáo cũng không lợi dụng sự nghèo khó, bệnh 
tật, dốt nát và vô minh của quần chúng để lôi kéo họ vảo 
đạo Phật để tăng thêm dân số Phật giáo. Bản thân Đức Phật 
đã khuyên dạy nhiều người muốn theo Phật rằng không nên 
vội vã tin vào giáo lý của Phật, mà hãy tìm hiểu, xem xét 

cân thận chúng đúng sai ra sao rồi hãy quyết định. Mọi 
người đều có quyền nghi ngờ và xem xét mọi điều trước khi 
tin vào nó. 


Khi ông Upali, một người nổi tiếng thuộc giáo phái Ni-kiển-tử 
đên tranh luận với Đức Phật, và sau khi nghe Đức Phật thuyêt 


264 


PHỤ LỤC 1: LÀM THẺ NÀO ĐỀ CHÚNG TA BIÉT...?2 265 


giảng, ông đã tự nguyện xin theo làm đệ tử của Phật. Lúc đó Đức 
Phật đã nói răng: 


"Phải xem xét một cách chính chăn trước đã. Việc xem xét cân 
thận là cân thiêt cho một người như ông ”. 


Ông Upali lúc đó thưa lại rằng: 


“Báy giờ con đã hài lòng hơn và mãn Iguyện hơn khi nghe Ngài 
dạy rằng: “Phải xem xét một cách chính chắn trước ”. Bởi vì nếu 
con tham gia vào giáo phái khác, chắc hẳn họ sẽ mang bảng tin 
ãi khắp phố phường ghi rằng “Upali đã theo đạo của chúng 
tôi”. Còn Ngài thì lại khuyên rằng “Phải xem xét một cách chính 
chắn trước ”... (Trung Bộ Kinh (MI), Kinh 139) 


Theo Kinh “Kalama Sufía`”, khi Đức Phật ghé qua làng Kesaputta 
của những người Kalama, họ đã đến gặp Phật và thưa rằng có 
rất nhiều ân sĩ, Bà-la-môn khác nhau khi ghé thăm làng, họ đều 
diễn giải và biểu dương những giáo thuyết của họ một cách 
khác nhau; và cùng lúc họ chỉ trích và bài bác những giáo 
thuyết của người khác một cách khác nhau. Cho nên dân làng ở 
đây luôn luôn nghi ngờ và hoang mang không biết rằng trong số 
những ân sĩ và Bà-la-môn đáng kính đó ai nói đúng lẽ thật và ai 
nói sai lẽ thật. 


Nghe vậy, Đức Phật đưa ra một số lời khuyên, lời khuyên 
khách quan duy nhát tìm thầy trong lịch sử các tôn giáo, như 
sau (tóm tắt): 


“Này hỡi các người Kalama, các người có nghỉ ngờ và hoang 


mang là điều hợp lý thôi, bởi vì sự nghỉ ngờ khởi lên từ một vấn 
đê còn đáng nghỉ ngờ. 


265 


266_ PHẦN III: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 


“Này hối những người Kalama: đừng bao giờ tin vào hay bị 
dân dắt: 


- bởi những lời thuật lại, 

- bởi những truyền thông hoặc những lời đôn đại. 

- bởi những ảnh hưởng của những kinh kệ, 

- bởi những lý luận suy diễn, hay bởi những hình thức bê ngoài, 
- bởi những những ÿ kiến do suy đoán, 

- bởi những khả năng nhìn có vẻ hợp lý, 

- bởi ý nghĩ: “Đây là thây, là sư của ta ”. 


"Nhưng này những người Kalama, khi nào các người tự mình 
biêt rõ những việc gì là không lành mạnh (akusalq), và sai trải, 
và xắảu xa, thì hãy từ bỏ chúng ... 


“Và khi các người tự mình biết rõ những điểu gì là lành mạnh 
(kusala), là đúng đăn, và thiện tốt, thì hãy chấp nhận những 
điêu đó và làm theo chúng ”. 


Đức Phật đã đề cao “quyền tự do nghỉ ngờ và tin tưởng” lên 
hàng đầu, không phải chỉ về mặt cuộc sống thế tục và cả việc tín 
ngưỡng tâm linh. Sự tự do đó giúp con người nhìn nhận đúng 
mọi việc trước khi tin vào điều øì, giúp họ thoát khỏi sự nô lệ 
vào những giáo điều, những luật lệ tôn giáo và những điều mê 
tín, đị đoan vốn đã lỗi thời. 


(Theo “The Buddhist Answers ` (Giải Đáp Phật Giáo) và trích trong 
“Những Điêu Phật Đã Dạy của Hòa Thượng Tiên sĩ W. Rahula) 


266 


Phụ Lục (2) 


“Năm Điều Phúc Lành” 
có được khi sống giữ Giới Hạnh 


Trong Kinh “Đại Bát Niễt-Bàn” (Mahaparinibbana sua), Đức 
Phật đã giảng dạy cho những người dân làng Pataligama về 
“Năm điều Phúc Lành” có được bởi những người tại gia biết 
tuân giữ “Năm Giới” về đạo đức (Năm Giới) và tích lũy đức 
hạnh. Đó là: 


(1) “Người đó sẽ có được nhiều tài sản do kết quả của tính 
SiÊng năng. 
(2) “Người đó sẽ có được uy tín và danh tiếng tỐt. 


(3) “Người đó sẽ tiếp cận và gia nhập vào hạng những thánh 
nhân, Bàả-la-môn, chủ gia và tu sĩ một cách hoàn toàn tự 
tin, không hê sợ sệt hay do dự. 

(4) “Người đó sống trọn vẹn tuổi thọ kiếp sống và chết vững 
tâm, tự tại. 

(5) “Sau khi chết người đó được tái sinh vào những cảnh 
giới Phúc Lành như cối Người hay cối những Thiên Thán 
& Trời. ” 


Đó là những điều phúc lành nếu sống theo giới hạnh đạo đức. 
Người giữ được Năm Giới sẽ được tái sinh vê cõi phúc lành như 


cõi Trời hay cõi Người. 


(Theo “Trường Bộ Kinh ”— DN 16) 


Phụ Lục (3) 
Cảnh Giới Tái Sinh Là Gì? 


Trong Kinh Đại Sư Tử Hồng (Mahasihananda Suữa, Trung Bộ 
Kinh ÄMajjhima Nikaya, Kinh 130), Đức Phật đã nói về năm “nẻo 
về” hay năm cảnh giới tái sinh (pancagaii). Năm (5) đó là gì? 

Địa Ngục 

Súc Sinh 

Ngạ Quỷ 

Con Người 


Thiên Thần & Trời 


Địa Ngục và Súc Sinh là những cảnh giới sống đọa đày, đầy đau 
khổ (đuggai), trong khi đó cảnh giới Con Người và Thiên Thần 
& Trời là những cảnh giới nhiều phúc lành (sugz?). Ở đây 
“Thiên Thần & Trời ” bao gồm những Thiên Thần còn mang 
dục vọng (đevas) trong cõi Dục Giới, những Trời, Thần vô dục 
thuộc cõi Sắc Giới (rupa brahmas), và những Trời, Thần thuộc 
cõi Vô Sắc Giới (arupa brahmas). 


Địa Ngục (mraya) được tin là tồn tại bên đưới lòng trái đất. Ví 
dụ như: Địa Ngục Lohakumbhi (Chảo Sắt) chứa đầy kim loại 
đang được nấu chảy trong chảo sắt được nhắc đến trong “Luận 
Giảng Kinh Pháp Cú” (Dhammapada), nơi mà bốn chàng trai 
giàu có phải chịu hình phạt vì tội tà đâm, cũng được ghi là nằm 
bên đưới lớp vỏ trái đất. 


Cõi Súc Sinh, Ngạ Quỷ và Con Người thì nằm bên trên bề mặt 
trái đât. Dù cảnh giới này không được phân chia, nhưng những loài 
chúng sinh khác nhau thì sinh sông, tụ tập...theo “thê giới” riêng 


PHỤ LỤC 3: CẢNH GIỚI TÁI SINH LÀ GÌ? 269 


của họ. Dù súc sinh sông chung trên thế gian này với người nhưng 
súc sinh sống với súc sinh và con người sông riêng trong thế giới 
bậc cao hơn của loài người. Ngạ Quỷ cũng sống trên thế gian nảy, 
nhưng mắt “thường” của con người thì không thê thấy họ được. 


Thiên thần, trời được tin là sống ở bên trên trái đất, trên những 
tâng trời cao, trên thiên cung. Và có thê bay đi bay lại giữa 
không trung (Kinh Vimanavaffhu: “Chuyện Thiên Cung”). 


Loài quý thần A-tu-la (zsuras) nóng nảy và hiếu chiến thì lại ở 
cõi Virulha (Nam Thiên Vương) ở phía Nam cõi Trời Tứ Đại 
Thiên Vương. 


Cũng có những thiên thần sống gần bề mặt trái đất, được tin là 
hay trú ngụ trên các cây trong rừng, nên được gọi là những Địa 
thân, tức thiên thân ở gân mặt đât. 


Vậy là có bao nhiêu Cõi hiện hữu (Cõi sống) thuộc năm (5) 
cảnh giới trên ? 


Nếu loài quỷ thần A-tu-la (asuras) được tách riêng ra thành một 
(đơn vị) cõi sống riêng biệt, thì có 4 cõi thuộc Cảnh Giới Xâu 
(địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ và A-tu-la), 7 cõi Dục Giới phúc 
lành (cõi người và 6 cõi thiên thần (đeva)), và 16 cõi trời Sắc 
Giới và 4 cõi trời Vô Sắc Giới. 


Tông cộng, có 31 Cõi hiện hữu hay cõi sông mà chúng sinh có 
thê tái sinh vê. 


(Trích theo quyền “Giáo Trình Phật Học" của Chan Khoon San, 
Chương VI “Năm Cảnh Giới Tải Sinh”, Nxb. Phương Đông). 


269 


Phụ Lục (4) 


Hiểu Về “Nghiệp” 


Làm sao chúng ta giải thích về sự bất tương đồng giữa những 
chúng sinh hay những con người trong thê gian không cân 
băng này? 


Chúng ta có thể hỏi rằng tại sao có người lại sống một đời của 
những chuỗi dài đầy khó khăn và đau buôn, trong khi có người 
khác lại sinh ra và sông trong sung sướng và hạnh phúc? Tại sao 
có người lại chết yêu khi chưa đầy một tuổi, có người lại chết bất 
ngờ khi tuổi xuân xanh và có người lại sống được tuổi thọ rất 
cao? Tại sao có những đứa trẻ lại sinh ra trong những cảnh chết 
đói, và những đứa trẻ khác lại được sinh ra trong những nhung 
lụa, giàu sang? Tại sao có người sinh ra đẹp đế, lành lặn, khỏe 
mạnh lại có người sinh ra xấu xí, tật nguyễn, bệnh hoạn, quẻ 
chân, đui mù? Tại sao có người sinh ra lúc nào mặt mảy cũng 
tươi cười dù gian khó, lại có người sinh ra với ánh mắt và nụ 
cười lúc nào cũng buồn bã, xa xăm? 


Không có điều gÌ hay ai sinh ra trên thế gian này theo kiêu ngẫu 
nhiên, may rủi hết. Thế gian không vận động theo kiểu như vậy. 
Tất cả tình cảnh thể xác và cuộc đời của những con người đều có 
lý do của nó. 


Theo quan điểm này, nhiều người cho rằng số phận của chúng ta 
là do sự kiểm soát và ý muốn của thượng đế. Tuy nhiên, nhìn 
vào thế gian, quá nhiều khổ đau và bắt đồng giữa hàng tỷ những 
CON người, bạn có thê hỏi thêm rằng: “Tại sao thượng để lại 
muốn và sáng tạo ra những hoàn cảnh như vậy để làm gì?”. Nếu 
thượng đề là đắng sáng tạo, đắng toàn năng, vậy tại sao ngài 


PHỤ LỤC 4: HIẾU VẺ “NGHIỆP” 271 


không muốn và tạo ra những con người giống nhau, hạnh phúc 
như nhau và không tranh đấu, giết hại nhau? - Không lẽ thượng 
để có ý thích muốn nhìn thấy nhiều người tàn mạt, tuyệt vọng, 
đau đớn và đau khô?! 


Điều này vừa vô lý vừa trái với những giáo lý về thượng để là 
đẳng sáng tạo và yêu thương bao trùm cả loài người; điều này 
mâu thuẫn với những gì diễn ra trong thế gian từ cô chí kim vốn 
quá nhiều đau khổ mà loài người phải chứng kiến và chịu đựng. 
Như vậy làm sao có lý về đức tin răng số phận của chúng ta là 
được định đoạt bởi thượng đề toàn năng và đầy lòng bác ái, yêu 
thương con người. 


Vì quá ray rút với những khác biệt rành rành giữa hàng triệu 
người xung quanh trong cuộc sống mà không thể nảo lý giải 
được, chàng thanh niên tên Subha đã đi đến gặp Đức Phật để 
thỉnh cầu người giải đáp. 


“Thưa Ngài, vì nguyên nhân nào, vì nguyên cớ nào mà chúng 
con thấy trong nhân loại có người chết trẻ và người sống lâu, có 
người sông lâu, có người bệnh yếu đ& người khỏe mạnh, có 
người xáu và người đẹp, có người có quyên và người thất thể, có 
người giàu và người nghèo, có người thấp hèn và người cao 
thượng, hay người ngu đân và người thông mình?. " 


Đức Phật trả lời như sau: 

"Tát cả mọi chúng sinh đếu có “nghiệp” là của mình, là của 
thừa tự của mình, là nguyên nhân bám sinh của mình, là người 
thán tộc của mình, là nơi nương tựa của mình. Chính nghiệp 
(kamma) tạo ra những sự khác nhau giữa những chúng sinh 


trong những tình cảnh cao thấp khác nhau". 


(Theo Kinh “Culakarma Vibhanga SufIa). 


271 


272_ PHÂN III: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 


Phật giảng dạy rằng phần nhiều của mỗi chúng ta hôm nay là do 
kết quả của nghiệp của mình, hay của những hành động trong 
quá khứ và những hành động trong hiện tại. Chúng ta phải chịu 
trách nhiệm cho những những hành động, tức nghiệp, mà chúng 
ta đã làm, chịu trách nhiệm cho hạnh phúc và khổ đau của mình. 
Chính chúng ta xây địa ngục cho mình hay tạo thiên đàng cho 
mình. Chính chúng ta là kiến trúc sư của “số phận” của chúng ta 
trong hiện tại và tương lai. 


Đây là lý thuyết về quy luật của Nghiệp, có thể giải thích về 
những khổ đau, về bí ân của cái gọi là “số phận" hay “định mệnh 
an bài” theo cách của những tôn giáo khác, và về những sự khác 
nhau, bất tương đồng giữa con người như đã nói trên. 


Nghiệp (Kamma / tiếng Phạn: Karma) có nghĩa là những hành 
động chúng ta làm một cách cô ý, có chú tâm, có ý thức, hay còn 
gọi là những hành động tạo tác. Nghiệp có nghiệp xấu, nghiệp 
tốt. Hành động tốt tạo nghiệp tốt. Hành động xấu, tạo nghiệp 
xấu. Cây nào trái đó. Một người sẽ gặt hái quả do mình gieo 
trồng. Gieo “nhân” giống nào, thì lên cây giống đó và gặt loại 
trái “quả” đó. Nếu gieo trồng hạt táo thì lên cây táo và cho ra trái 
táo. Mọi điều kiện từ nguyên nhân gI©O giống, đến điều kiện gieo 
trồng (duyên) và kết quả trái táo đều theo những chuỗi nhân & 
quả hàng ngày, gồm nhiêu tiến trình nhân quả trong suốt giai 
đoạn gieo trồng để cuối cùng ra được kết quả là những trái táo, 
trái lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, chua hay ngọt, cứng hay mềm... 


Cũng như vậy, chúng ta là kết quả của mình trước kia, và rồi 
chúng ta sẽ là kết quả của mình hôm nay. Điều quan trọng bạn 
cần lưu ý là: “Hành động hiện tại của chúng ta sẽ cho phép 
chúng ta tác động đến tương lai của chúng ta. Như vậy “nghiệp” 
không phải là “số phận" hay là định mệnh đã có định. 


Tin 


PHỤ LỤC 4: HIẾU VẺ “NGHIỆP” 273 


Đức Phật đã từng dạy rằng, nếu mọi sự đều đã định đoạt, đều đã 
an bài, thì không có “ý chí tự do” của mỗi người, và không cần 
có đời sống tâm linh, đạo đức để làm gì, chúng ta cũng không 
cần phải tu hành làm gì, vì chúng ta chỉ là nô lệ của quá khứ bất 
di bất dịch của chúng ta mà thôi. 


Nghiệp chỉ là một trong rất nhiều quy luật, trật tự vận hành trong 
vũ trụ. Quy luật bên trong nó vận hành một cách tự nhiên, không 
ai can thiệp vào được. Nghiệp không phải là một sản phẩm hay 
cái gì do con người hay đắng sáng tạo tạo ra, mà nó là quy luật 
tự nhiên. Người hiểu biết về cách hoạt động của nghiệp sẽ có 
được sự vững vàng, hy vọng, tự tin và có được niềm khuyến 
khích về mặt đạo đức, tâm linh. Nếu hiểu được nghiệp, một 
người có thể dựa vào đó mà làm những việc mang lại lợi lạc cho 
mình. Nó giúp chúng ta thêm nỗ lực làm điều tốt, làm cho chúng 
ta trở nên tử tế, khoan dung và điềm đạm, giúp cho chúng ta 
không còn bi quan, không còn bế tắt, tuyệt vọng hay đau buồn 
với cái “định mệnh an bài” nào đó. 


Hiệu được nghiệp, chúng ta sẽ tự nhiên tránh bỏ điêu xâu ác, làm 
những việc tôt thiện. 


Hơn nữa ai hiểu được quy luật tự nhiên và khoa học của nghiệp 
thì sẽ không còn những niềm tin vào những tôn giáo chỉ vì sợ bị 
trừng phạt hay mong cầu được ban thưởng. Ai hiểu được nghiệp 
sẽ chăm lo tu dưỡng đạo đức tự nhiên bởi vì họ hiểu được quy 
luật tự nhiên này. 


(Theo “Nghiệp là gì?” trong “Buddhist Answers”) 


273 


Phụ Lục (Š) 


Vân Đề “Địa Ngục” 


"Vấn đề Địa ngục" có thể là một vấn đề về đạo đức liên quan 
đến tôn giáo, trong đó bức tranh về Địa ngục được mô tả là vô 
cùng tàn nhẫn, kinh khủng, và điều đó là hoàn toàn trái ngược 
với những đức tin và giáo điều về (những) Thượng Đề công 
bằng, uy đức & nhân từ bác ái bao trùm. 


“Vấn nạn” Địa ngục xoay vòng trong bốn điểm chính là: Địa 
ngục là có trước, có nhiều người đã bị xuống đó, không có lỗi 
thoát khỏi Địa ngục, và đó là nơi trừng phạt cho những tội lỗi 
của hành động hay không hành động xảy ra trên trái đất. 


Những tôn giáo khác tin răng những người không tin vào tôn 
giáo hay những “kẻ ngoại đạo” phải đôi diện với sự trừng phạt 
vĩnh viễn ở Địa ngục. 


Có một số điều cần suy ngẫm về vấn đề Địa ngục. Thứ nhất là 
liệu sự tồn tại của Địa ngục có “hợp” với lẽ công bằng hay 
không. Tại sao tội nhẹ và tội nặng đều phải chịu vĩnh viễn ở 
dưới Địa ngục, sau khi thượng đề phán quyết?. (Nếu aI đã lỡ 
giết một người và sẽ bị trừng phạt vĩnh viễn ở Địa ngục, vậy 
thì cần gì phải tu sửa và như vậy có giết thêm hàng trăm người 
cũng một “tội nặng” đó, nên đau cần phải cân nhắc). Thứ hai, 
là liệu sự đọa đày tản khốc của Địa ngục có “hợp” với lòng 
nhân từ, bác ái bao trùm của Thượng Đề (như giáo điều đã mô 
tả) hay không?. Điều thứ ba, là một số đức tin lâu đời cũng 
cho răng Địa ngục là nơi lưu đày vĩnh viễn, nhưng cho đến 


PHỤ LỤC 5: VẤN ĐÈ “ĐỊA NGỤC” 275 


một ngày nào đó, thượng đé sẽ “cứu rỗi” tất cả những “linh 
hồn bất diệt” đó về với thế giới mới tốt đẹp hơn (vì họ cho 
rằng thế giới hiện tại là xấu xa, là đáng nguyên rủa, và thế giới 
mới là nơi tốt đẹp hơn hay “thiên đàng”). Nếu như vậy thì vấn 
đề Địa ngục có thể được ngăn ngừa hay dẹp bỏ bởi đắng sáng 
tạo, vậy tại sao ngài không làm trước đây hay bây giờ và con 
người không cần phải tạo ra tội lỗi để mà xuống đó. Triết lý 
chính của một số tôn giáo là thượng để là đẳng toàn năng 
nhưng chỉ tạo ra con người, và những tội lỗi là do con người 
gây ra, và thế là Địa ngục hay Thiên đàng là nơi xử lý việc 
“thưởng & phạt” của đắng sáng tạo. Vì thế Địa ngục có mặt vì 
lý do đó. Và ai đã xuống Địa ngục đều không có đường thoát 
khỏi đó. 


Phật giáo thì không có quan điểm về địa ngục như vậy. Theo 
Phật giáo, những người hay chúng sinh gây ra quá nhiều nghiệp 
ác, nặng nề thì sẽ bị tái sinh vào những cảnh giới sống đau khổ 
và thấp hèn như là Địa ngục. Và sau khi “trả” hết nghiệp theo 
quy luật tự nhiên Nhân Quả, thì chúng sinh đó có thể tái sinh về 
lại cõi trong vòng luân hồi tái sinh bắt tận. 


Phật giáo cũng là một tôn giáo khoa học duy tâm, nên cũng quan 
niệm địa ngục là một cảnh giới của Tâm ngay cả khi còn đang 
sống. Ví dụ những cảm thọ vô cùng đau đớn, đau khổ, tuyệt 
vọng, tội ác, đói khát, bệnh tật, không lối thoát, quá nóng, quá 
lạnh, những nơi bất công, tàn ác.., đều là những cảnh giới khác 
nhau của “địa ngục”. 


Đạo Phật tin tưởng có địa ngục, có tái sinh, có quy luật 


nghiệp quả. Phật giáo tin rằng có nhiều “cõi” địa ngục khác 
nhau dành cho những người gây ra nghiệp xâu ác khác nhau. 


215 


276_ PHÂN III: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 


Và nếu một người nhờ vào nhiều nghiệp thiện khác và nhờ 
đức hồi hướng từ người khác, có khả năng “trả hết nghiệp 
ác, và được tái sinh về một cõi khác, chứ không bị lưu đày 
mãi mãi trong địa ngục. 

Nói chung, tốt nhất là bạn hãy nên chọn một con đường sống tốt 
đẹp, không tạo những nghiệp ác để “tránh” được sự tái sinh vào 


cõi địa trong kiếp sau và “tránh” sự rơi vào cảnh địa ngục trần 
g1an trong kiêp này. 


(Theo nguồn “Wikipedia”, Bách Khoa Toàn Thư tự do) 


276 


Phụ Lục (6) 


“Niêt-bàn” là gì? 


Theo thiền sư Bhikkhu Boddhi: 


“Đức Phật đã nói rằng Người chỉ “dạy” về Khổ (Dukkha) và 
cách làm cho hết Khổ. Chân Lý thứ nhất hay Diệu Đề thứ nhất là 
chỉ ra tất cả loại Khổ, đó là điểm mà Phật giáo bắt đầu khai 
giảng. Đây là điểm bắt đầu, bởi vì toàn bộ giáo pháp còn lại là để 
đi đến mục tiêu sau cùng là Giải Thoát khỏi mọi Khổ. Tức là 
Khổ là lý do mà chúng ta đi tìm con đường giải thoát. Nếu không 
có Khổ thì không có Phật giáo, vì Phật giáo đơn giản là “con 
đường” để giải thoát khỏi Khổ, mọi dạng Khổ mà Đức Phật đã 
định nghĩa và chúng ta đã suy nghiệm và nhận thấy rõ trong cuộc 
sông. 


Nếu một người không biết nhà anh ta đang bị cháy, anh ta vẫn 
ung dung chơi đùa, cười vui trong nhà. Để giải thoát anh ta khỏi 
căn nhà đang cháy thì trước hết chúng ta phải báo cho anh ta biết 
về ngôi nhà đang bị cháy. 


Cũng tương tự như vậy, Đức Phật đã cố gắng báo cho chúng 
ta biết răng đời sống của chúng ta là đang bị “thiêu cháy? 
bởi già, bệnh & chết không thể tránh khỏi. Tâm trí của 
chúng ta đang bị “thiêu cháy? bởi bản chất Tham, Sân, Si. 
Cho đến khi nào chúng ta nhận biết ra những “hiểm họa” 
này, chính chúng gây ra mọi đau khổ hàng ngày và trong 
luân hồi kiếp sống, thì chúng ta mới đi tìm đường giải thoát 
khỏi chúng.” 


278 PHẦN III: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 


Khi nào ta “giải thoát” khỏi Khổ hay “đạt được” sự an lạc & 
thanh tịnh thuần khiết, thì “trạng thái” đó của tâm có thê được gọi 
là “Niết-bàn”. 


Niềm vui sướng, sự thỏa mãn & khoái lạc về vật chất hay tinh 
thần kiểu thế gian, phàm tục không phải là trạng thái Niết-bàn, 
mà chỉ là những thỏa mãn hay hỷ lạc tạm thời, vì tất cả chúng 
đều dẫn đến chán chường và bất toại nguyện. 


Còn tâm trạng hạnh phúc của “Niết-bàn” ở tại thế gian hay 
xuất thế gian là lâu bền, là không phai nhạt và là tròn đầy và 
viên mãn. 


Theo thiền sư Bhikkhu Boddhi giảng giải: 


“Trạng thái giải thoát hoàn toàn được gọi là “Niết-bàn” ("Nibbana" 
trong tiếng Pali và "Nirvana" trong tiếng Phạn).” 


“Nibbana nghĩa gốc là: Sự “tắt hết” của ngọn lửa, trong đó Đức 
Phật dùng để giảng giải là trạng thái “tắt hết” của những “ngọn 
lửa thiêu cháy” chúng ta là lửa Dục Vọng, lửa Tham, Sân, S1.” 


(Chính Dục Vọng (và những nghiệp của Tham, Sân, Sĩ) là 
nguyên nhân lôi kéo chúng ta còn trôi mãi trong vòng luân hồi, 
tái sinh (samsara). Khi Dục Vọng đã được diệt trừ, đã bị “tắt 
ngâm”, thì không còn Tham, Sân, S¡ để làm những hành động 
tạo nghiệp (kamma), và cho nên không còn dính mắc vào vòng 
luân hồi, tái sinh nữa. Nguyên lý là vậy!). 


*Niêt-bàn cũng chính là mục tiêu sau cùng & cao nhát của 
Phật giáo, của con đường của Đức Phật. Đức Phật đã nói 


278 


PHỤ LỤC 6: “NIẾT BÀN” LÀ GÌ? 279 


rằng: “Cũng giống như nước của một dòng sông dẫn vào biển 
cả và hòa vào biển cả, con đường để tu tập, con đường tâm 
lỉnh, là “Bát Chánh Đạo”, sẽ dẫn vào Niễt-bàn và hòa vào 
Niễt-bàn”." 

Đây là định nghĩa về “Niết-bàn” trong khái niệm về Khổ và Giải 
Thoát khỏi Khổ. Còn về mặt tâm lý học, triết lý học vả tu học, có 
rất rất nhiều cách miêu tả, giảng luận về trạng thái Niết-bàn quý 
báu này. 


Bạn có thê vào bắt cứ trang thông tin Phật giáo nảo hay trong rất 
nhiều kinh sách và giảng luận về vấn đề “Niết-bàn” này để tìm 
hiểu thêm. Nhưng đó có thể chỉ là “khái niệm” để bạn hiểu thêm 
về giáo lý Phật pháp. 


Niết-bàn là một trạng thái hạnh phúc cao đẹp, là kết quả của 
những công đức tu tập của mỗi người. Mà đã nói về hạnh phúc 
tâm linh, hạnh phúc siêu xuất thế tục, thì không bao giờ diễn tả 
được. Vậy cho nên Đức Phật mong muốn mỗi chúng ta nên tu 
tập để chứng ngộ cho mình, giống như bạn phải tự nếm ly nước 
chanh mới vừa “thấy & biết” được cái ngon, cái chua ngọt của 
vị chanh, vừa mang lại sức khỏe cho mình, thay vì chờ nghe 
người khác tả về cái vị chanh và những ích lợi sức khỏe của 
nước chanh. 


(Lược dịch & viết theo giảng luận của Tỉ hiển sự BhikkhUu Bodhi 
im trên “beyondthenet.net/dhamma/Nibbana”) 


SA bo, 


Phụ Lục (7) 


“Bố Thí” Nghĩa Là Gì? 


Bồ Thí là từ quen dùng trong nhà Phật, có nguồn gốc là tiếng 
Hán Việt, đơn giản có nghĩa là: Cho, Tặng. Tiếng Pali là 
“Caga”, tiếng Phạn “Dana” 


Riêng chữ “bố thí” ở Việt Nam cũng bị hiểu lầm khá nhiều, nhất 
là những Phật tử không thật sự hiểu biết về kiến thức nhà Phật và 
những người không học đạo Phật thường hiểu từ “Bồ Thí” theo 
một nghĩa “không đẹp”. 


Nhiều người thường nhằm lẫn là khi một người thấy một người 
khác trở nên quá nghẻo nàn, mạt vận hay đang trong lúc khó 
khăn đến xin giúp đỡ, thì người này mới bỏ ít tiền của cho người 
kia, dù trong lòng có thể thích hay ghét người kia. Thái độ là: 
“Tôi bố thí hay thí cho ông đó”. Còn đối với người nhận của cho, 
của tặng, hay của giúp đỡ, dù là thiện hay bất thiện, thì người 
khác thường có thái độ với anh ta là: “Ông sống bằng của bố thí, 
sông chờ người ta thí”. Lúc này, chữ “bố thí” không còn ý nghĩa 
đẹp về “lòng hảo hiệp", “chia sẻ” của nó nữa. Hình như người ta 
nghĩ chữ “bố thí” là một hành động “cho cho bỏ ghét, cho với 
lòng khinh khi" hơn là chữ “cho, tặng, chia sẻ, cứu giúp với lòng 
thương mến & bi mẫn”. 


Cũng từng có những người bên ngoài đạo cho răng những bậc 
xuất gia Tăng sĩ cũng sống bằng của “bố thí” theo nghĩa “tiêu 
cực” này. Những người có suy nghĩ như vậy thì thật là đáng 
thương và vô phúc. 


PHỤ LỤC 7: “BỒ THÍ” NGHĨA LÀ GÌ? 281 


Vậy sao chúng ta không nên tránh bỏ cái chữ “Bồ Thí” vốn đã bị 
hiểu lầm rất nhiều này?. Tuy nhiên vẫn cần phải giữ lại chữ này 
và đi kèm với những chữ “cho”, “tặng”, bởi vì chữ “bố thí” đã 
được dùng rất lâu và quen thuộc trong giới Phật tử, đặc biệt 
trong giới những Phật tử kính đạo thường xuyên thực hiện hạnh 
công đức này đối với Tăng Ni, người nghèo khó và xã hội ' 


Theo giảng dạy của Thiền sư Bhkkhu Bodhi: 


“Việc thực hành bó thí (caga, dana) hay cho, tặng được khắp nơi 
cho là một trong những đức hạnh căn bản nhất. Mặc dù đức hạnh 
này không phải là một phần của Bát Chánh Đạo hay một điều 
kiện tiên quyết để đưa đến giác ngộ, nhưng đức hạnh này chiếm 
một vị trí rất quan trọng và cao đẹp trong giáo lý của Đức Phật, 
là nơi xuất phát của con đường giải thoát. 


! Theo cư sĩ TS. Bình An Sơn trong bài “Vê hạnh Bó Thí”: "Bố Thí" là chữ 
Hán Việt, gồm chữ "Bồ" và chữ "Thí". "Bố" là bày ra, ban rộng ra, trải đều 
ra; như trong những chữ: ban bố, phân bó, công bồ. "Thí" còn đọc một âm 
khác là "Thị", nghĩa là thi hành, thực hiện, áp dụng, làm ra; ví dụ như trong 
những chữ: thí nghiệm, thí điểm, thí công. "Bồ thí" có nghĩa là làm cho 
rộng ra, trải rộng ra, phân chia cùng khắp. 


Từ đó, “Bố Thí” mang một ý nghĩa là: cha sẻ, san sẻ. Tiếng Anh thường 
dịch là: Giving, Donating, Sharing. Trong tiếng Pali là “càga”, tiếng Phạn 
là “đảng”. “Dàna" thường được phiên âm là "Đàn-na", "Đàn-na Ba-la-mật" 
(hạnh Ba-la-mật về Bồ Thí). Trong kinh sách, đôi khi chúng ta thấy có sự 
dùng chữ kết hợp âm tiếng Phạn và tiếng Hán. Thí dụ như chữ "Đàn chủ": 
Đàn là từ chữ Phạn "Dàna", Chủ là tiếng Hán. Đàn Chủ là người bồ thí, 
cúng đường, tiếng Pali là "Dànapati", cũng còn được gọi là "Thí Chủ". Chữ 
"Thí" ở đây là nói tắt từ chữ "Bố Thí". Trong thuật ngữ Phật học, chữ 
"Thí" không còn mang nghĩa đen là "làm, thực hiện", mà thường được hiểu 
như là chữ tắt của "Bố Thí". Ngoài ra, các chữ khác liên quan đến "Bồ Thí" 
như là: Đàn-na tín thí, cúng thí thực, thí cô hồn, tài thí, pháp thí, v.v. 


261 


282_ PHẦN III: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 


“Đối với những người mới đến học đạo, Đức Phật thường giảng 
giải về những đức hạnh trong đó có đức hạnh Bá Thí (dana- 
katha) là đầu tiên. Chỉ sau khi người đó hiểu được, trân trọng vả 
cảm phục sự cao đẹp của đức hạnh này, thì Phật mới chuyên 
sang thuyết giảng về những đề tài khác của giáo lý. 


Thứ nhất, “Cho đi” hay “bố thí” là đức hạnh đầu tiên trong 10 
hạnh Ba-la-mật mà Đức Phật đã phải hoàn thiện. Trong 10 căn 
bản của hành động công đức này, “bố thí” cũng là “nền tảng đầu 
tiên mà những người làm công đức phải nên thực hành trước. 


Vì vậy, nếu đường đi đến giác ngộ là vô cùng công phu, thì việc 
đầu tiên một người cần phải làm là thực hành hạnh bố thí. Vì 
sao? Đơn giản vì đây là vũ khí sắc bén để chiến đấu với lòng 
“Tham”, một trong những phẩm chất bắt thiện chính tạo ra đau 
khổ trùng trùng cho chúng ta!. 


Thứ hai, như đã nói, hạnh Bồ thí, cho đi nếu được đi kèm với 
tâm thiện (ý thiện, lòng hướng thiện) thì sẽ được tái sinh vào cõi 
phúc lành và ít đau khô trong kiệp sông tương lai. 


Thứ ba và quan trọng nhất, khi việc Bố Thí được đi kèm với tâm 
ý “trong tâm trạng thánh thiện”, nó sẽ thành duyên, thành điều 
kiện để phát triển G7ới hạnh đạo đức, để việc Định tâm và Trí 
Tuệ (“Giới Định Tuệ)) là 3 giai đoạn quan trọng của Bát Chánh 


Đạo có khả năng dẫn đến châm dứt đau khô. 


282 


Phụ Lục (8) 
“Thiền Phật Giáo” là øì? 


` 


Từ “Thiền” dịch theo tiếng Pali nguyên thủy “Bhãyanổ” có 
nghĩa là “sự nuôi dưỡng” hay “sự phát triên”, ở đây là sự nuôi 
dưỡng tâm hay phát triên tâm. 


Từ bhayang trong Phật giáo, nói đúng ra, là “sự £w dưỡng tâm” 
theo đúng trọn vẹn ý nghĩa của từ này. 


Việc tu dưỡng tâm nhằm mục đích gì? Đó là: 


(1) Đề “làm trong sạch tâm” khỏi những ô nhiễm, bất tịnh và 
phiên não, chăng hạn như: “Tham dục, Sán hán, Ác tâm, Lười 
biêng, Lo lăng & Bát an, và Nghỉ ngờ”: 

(2) Và cùng lúc, “ dưỡng những phẩm chất tố?” như: “Tập 
trung (Định), Tĩnh lặng”; và 

(3) Nhằm dẫn đến cuối cùng “chứng đạt được trí tuể” cao 
hơn, và 


„99% 


(4) Đề “thấy được bản chất mọi sự vật 'như-chúng-là ° ”, và 


(5) Đề “chứng ngộ Chân Lý Tột Cùng (Niễt-bàn)”. 


Có hai dạng Thiên chính: 


(D Một là phát triển việc định tâm, tức Thiền Định (szmatha 
hay samadhi), tức sự tập trung vào một điểm của tâm 
(citekaggafä, tiếng Phạn cifaikägrair), thông qua nhiều 
phương pháp khác nhau được miêu tả trong kinh tạng nguyên 


284_ PHẦN III: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 


thủy, để dẫn đến những trạng thái huyền vi hay những tầng 
thiên định. 


Dạng thiền này có từ trước thời Đức Phật. Vì thế, nó không phải 
là thiền Phật giáo thuần túy, nhưng nó cũng không bị loại trừ 
khỏi lĩnh vực “Thiền” Phật giáo. Tuy nhiên, nó không phải là cốt 
lõi thiền để chứng ngộ Niết-bản. 


Trước khi Giác Ngộ, Đức Phật cũng đã học hành những cách 
thiền của Du-già (yoga) từ những vị thầy khác nhau và cũng đã 
chứng đắc được những tầng thiền cao nhất; nhưng Người không 
thỏa mãn với cách thiền đó, bởi vì chúng không mang lại sự giải 
thoát hoàn toàn, chúng không mang lại sự nhìn thấy bên trong 
Thực Tại đích thực. Phật coi những cảnh giới huyền vi này của 
những tầng thiền định chỉ là “sự sống hạnh phúc & hỷ lạc trong 
đời sông hiện hữu này”- còn gọi là “hiện tại lạc trú” 
(diithadhammasukhavihära), hay “Sự sông an tịnh, an bình”- còn 
gọi là “Tịch tịnh trú” (sanavihaãra), chứ không có gì hơn nữa. 


(Theo kinh điển, thì mỗi tầng thiên của “Thiên Định” mà một 
người chứng đạt được sẽ tương ứng với mỗi cõi tải sinh của 
người ấy thuộc cảnh giới Thiên thân & Trời đây phúc lành. Tuy 
nhiên, Đức Phật đã không bằng lòng với những tầng thiên hạnh 
phúc này, vì chúng không thật sự là sự giải thoát hoàn toàn 
khỏi Khổ và luân hồi.-ND). 


(H) Vì vậy, Đức Phật đã phát minh ra phương pháp hành Thiền 
thứ hai khác, được gọi là Thiền Quán hay Thiền Minh Sát 
(Vipassana tiếng Phạn Vipasyanä hay vidarsan8), là sự “Nhìn 
Thấu Suốt T: ân Bên Trong” mọi sự vật, dẫn đến sự giải thoát 
hoàn toàn cho tâm, dẫn đề chứng ngộ Chân Lý, Thực Tại Tột 
Cùng (Niết-bàn). 


284 


PHỤ LỤC 8: “THIÊN PHẬT GIÁO” LÀ GÌ? 285 


Đây chính là cốt lõi của “Thiền Phật giáo”, là phương pháp tu 
dưỡng tâm theo Phật giáo. Đó là phương pháp phân tích dựa vào 
sự chánh niệm, ý thức rõ biết, sự tỉnh thức, sự quán sát (nên gọi 
là mình sát, tức là nhìn rõ, quản chiếu sáng suối). 


Không thể nào nói hết một đề tài rộng lớn này trong vải 
trang sách!” 

(Đây chỉ là một định nghĩa cơ bản về “Thiền Phật giáo”. Có 
nhiều loại thiền định. Và Cũng có nhiều dạng thiền quán, như 
“Thiền quán Từ Bi”, “Thiền quán theo Tứ niệm xứ”...). 


(Theo “Những Điều Phật Đã Dạy” của Hòa Thượng Tiễn sĩ HE. 
Rahula) 


285 


Phụ Lục (9) 


Ý nghĩa Tâm linh của việc lễ cúng Phật. 


Đây là những giải thích đơn giản về những việc lễ lạy và dâng 
cúng dường Đức Phật ở những nơi chùa chiềng, tịnh xá, tu 
viện...Bao gồm những việc như: Cúi lạy, quỳ lạy (xá); thắp 
nhang, đèn, nến; đơm hoa, căm hoa, dâng hoa hay trái cây; là 
những truyền thống cúng Phật từ lâu đời. 


e Đền thờ, bàn thờ & tranh tượng Phật 


Có lẽ người ta khó hình dung về “Phật pháp” nếu không có 
hình ảnh Đức Phật, tức không có tranh, tượng Phật (Phật “sắc” 
(Rupa)), mặc dù Phật đã nhiều lần nhắc nhở “Hễ thấy giáo pháp 
là thấy Phật”. 


Nhưng khoảng 500 năm sau ngày Phật 8á/-niếi-bàn thì bắt đầu 
xuất hiện những tranh, tượng về Phật. (Khảo cô học tìm thấy 
những tranh tượng Phật đầu tiên là ở khu vực tu viện Nalanda ở 
Ấn Độ). Kê từ lúc đó tranh, tượng & hình Phật đã được dùng 
làm đối tượng thờ cúng của rất nhiều Phật tử trên thế giới qua 
hơn 2000 năm qua. 


Ý nghĩa chính đáng nguyên thủy ban đầu chỉ là phương tiện để 
cho những người theo đạo Phật được tôn kính và bảy tỏ lòng biết 
ơn đối với Đức Phật là người đã sáng lập ra Đạo Phật. 


Những lý do đặt những hình tượng Phật trong những đền thờ, 
chùa chiềng hay trong nhà là đề: 


PHỤ LỤC 9: Ý NGHĨA TÂM LINH CỦA VIỆC LỄ CÚNG PHẬT 287 


— Nhắc chúng ta tưởng nhớ về những phẩm hạnh Đại Trí và Đại 
Bi của Đức Phật. 


= Làm cho chúng ta cảm hứng, phát tâm để phát triển những 
phẩm hạnh cao đẹp đó mỗi khi chúng ta tưởng nhớ đến Phật và 
Giáo Pháp của Phật. 


Có những ngảy chúng ta cảm thấy bực bội, giận hờn hay chán 
sông. Chúng ta có thể ghé thăm một ngôi chùa hay tịnh xá hay 
đến bên cạnh Bàn Thờ Phật và nhìn vẻ an lạc trên hình Phật, 
chúng ta sẽ nhớ đến Phật cũng như nhiều chúng sinh khác có 
được sự bình an như vậy và chúng ta nên theo lời Phật dạy để có 
được những sự bình an đó. Sau khi nghĩ vậy, tâm ta đã được an 
ỦI, lắng dịu và bình an phần nào. 


Những Phật tử thể hiện lòng tôn kính, thành kính đối với Đức 
Phật băng những cử chỉ sau đây: 

(1) Chấp Tay 

— Chấp hai tay lại ngang ngực và cúi chào hay cúi lạy (xá). 

— Củ chỉ này cũng thể hiện lòng tôn kính đối với Tam Bảo 
(Phật, Pháp, Tăng). 

(2) Quỳ Lạy 

= Qưỳ lạy, đầu chạm sản nhà, trước hình tượng Phật hay Tăng 


Ni để thê hiện lòng thành kính rất sâu sắc. 


287 


288 PHẦN III: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 


=— Hành động này ĐIMP chúng ta vượt qua cảm giác về cái “Tôi”, 
không còn “Tự ngã”, mà sẵn sàng lắng nghe những Lời Dạy của 
Đức Phật. 


— Khi chúng ta quỳ lạy trước hình tượng Phật như vậy, chúng ta 
tưởng nhớ đến những phẩm hạnh của Đức Phật, và tâm nguyện 
cố gắng tu tập những phẩm hạnh cao đẹp đó như: Từ, bi, đạo 
đức, nhẫn nhục, tập trung thiền định và trí tuệ. 


e Mục đích của việc cúng Phật là gì? 


=— Chúng ta cúng dường những vật phẩm không phải vì Phật cần 
những vật phẩm đó. Đức Phật lịch sử đã không còn. Mà Đức 
Phật là bậc Giác Ngộ nên chắc chắn cũng không cần những nén 
nhang của chúng ta thắp lên Người mới được hạnh phúc!. 


— Chúng ta cũng không phải cúng Phật để xin Phật ban ơn, 
ban phước. Đức Phật là người có lòng Đại Từ Đại BI bao trùm 
từ bao nhiêu thời kiếp, và Phật chắc hẵn là không thích bị lung 
lạc bằng những lời nịnh hót, van xin, cúng lạy hay lo lót, nếu 
ai tội nghiệp có suy nghĩ theo nghĩa đó thì người ấy hoàn toàn 
sa1 lạc. 


— Chúng ta cũng không phải cúng Phật để tạo nên những năng 
lực tích cực, những niềm cảm hứng và tâm nguyện để chúng ta 
phát triển những phâm hạnh tốt đẹp. Chúng ta cúng Phật với thái 
độ tôn kính và tri ân Đức Phật. 


— Cuối cùng, chúng ta cúng Phật là để nhắc nhớ, để tưởng niệm 
lại những Lời Dạy hay Giáo Pháp của Đức Phật. 


288 


PHỤ LỤC 9: Ý NGHĨA TÂM LINH CỦA VIỆC LỄ CÚNG PHẬT 289 


(3) Cúng Đèn, Nến 
= Ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ. 
—Ánh sáng xua tan mản đêm, bóng tối sợ hãi. 


A?? 


—= Anh sáng “trí tuệ” xua tan màn đêm “vô minh”, nøu dôit. 
Ỷ » 


(4) Cúng Hương, Nhang 


=— Khi hương nhan được thắp lên, mùi hương ấm áp lan tỏa 
xung quanh. 


— Hương nhang biểu tượng cho mùi hương tỉnh khiết của đạo 
đức tâm linh. 


= Gợi nhắc chúng ta nhớ tu dưỡng đạo đức, giữ gìn giới hạnh. 


= Gợi nhắc tưởng nhớ về Đức Phật và những phẩm hạnh cao 
đẹp của Người. 


=— Trong ý nghĩa khác, cũng giúp chúng ta tưởng nhớ đến những 


người thân yêu, và những việc cúng dường nhiều phước đức 
đang thực hiện đê hôi hướng cho họ. 


(5) Cúng Nước 


— Nước biểu tượng cho sự trong sạch, tinh khiết, trong suốt và 
sự tĩnh lặng. 


— Gợi nhắc chúng ta nhớ thực hành những Lời Dạy của Đức Phật, 
làm trong sạch tâm vôn đây áp những ô nhiễm như Tham, Sân, Sĩ, 
và dân dân đạt được sự thanh tịnh, trong sáng và bình lặng. 


289 


290_ PHÂN III: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 


(6) Cúng Trái Cây 


=— Trái cây biêu tượng cho luật nhân quả, bât cứ điêu gì cũng có 
nhân duyên của nó. Và nhắc chúng ta răng: “Ở trên đời, trước 
khi làm việc gì cũng nên nghĩ đên hậu quả của nó”. 


— Biểu tượng cho ước muốn chứng ngộ kết quả tu tập, đạo 
“Quả” và Các Ngộ. 


(7) Cúng Hoa 


— Sự tươi tắn, mùi hương và vẻ đẹp của bông hoa là món quà về 
sự tinh khiêt và vẻ đẹp thuân khiêt của thiên nhiên đê dâng cúng 
Phật. 


— Gợi nhắc chúng ta về quy luật vô thường mà Đức Phật đã hết 
lòng giảng dạy cho chúng ta, rằng sự tươi tắn, mùi hương và vẻ 
đẹp của bông hoa đều là vô thường, màu sắc, mùi hương và vẻ 
đẹp sẽ sớm phai nhạt, héo tản, cũng giống như cuộc đời con 
người vậy. 


— Vì vậy, bông hoa nhắc nhở chúng ta hãy trân quý giờ phút 
hiện tại, sông trong hiện tại và tu tập hêt mình trong hiện tại, vì 
tương lai là không thê dự đoán được. 


(8) Hoa Sen 


— Bông hoa thường được đơm cúng trên những bàn thờ Phật 
hay bên dưới những tượng Phật hay những nơi dành đề tôn kính 
Phật là Hoa Sen, (ngoài những loại bông hoa mang màu sắc 
thuần khiết nhất như hoa huệ trắng...). Hoa Sen biểu tượng cho 
tiềm năng và tính hiện thực của sự Giác Ngộ. 


290 


PHỤ LỤC 9: Ý NGHĨA TÂM LINH CỦA VIỆC LỄ CÚNG PHẬT 291 


=— Hoa Sen mọc và lớn lên từ sình lầy, bùn nhơ, nhưng vượt lên 
trên mặt nước tỏa ra sự tinh khiêt, thoát ly khỏi ô nhiễm, bùn 
nhơ. “Gân bùn mà chăng hôi tanh mùi bùn”. 


=— Đúc Phật được ví như hình ảnh Hoa Sen. Người đã trở nên 
thanh tịnh hoàn toàn, không còn dâu vệt của ô nhiễm, bât tịnh & 
những sự Khô của kiêp người. 


=— Chúng ta đang sống còn đây ô nhiễm và bất tịnh trong bản 
tâm. Chúng ta đang sông giữa. cuộc đời đầy ô nhiễm, chen lấn, 
bất an và đau khổ, cũng như mâm chỗi của sen bị bao quanh bởi 
bùn nhơ. Chúng ta phải cỗ gắng tu tập vươn lên, như hoa sen 
vươn lên khỏi mặt nước, “tự mình làm trong sạch mình”. 


— Hoa Sen nhắc nhở tất cả chúng ta về tiềm năng giác ngộ của 
mình, rằng ai cũng có Phật tính. Chúng ta đang bất tịnh và bất 
hạnh, nhưng chúng ta sẽ thoát khỏi những điều bất tịnh, ô nhiễm 
và đạt được Trí Tuệ, bằng cách đi theo con đường của Đức Phật. 


291 


Phụ Lục (10) 


“Năm Uẫn” Câu Tạo Nên Thân Thể 


Theo Phật giáo, một con người (hay một chúng sinh hữu tình) thì 
được cấu tạo bởi Năm tập hợp vật chất & tinh thần. (Hán-Việt 
gọi là “Uân”). Nói cách khác Uân tức là nhóm những tập hợp tạo 
nên thân & tâm của ta. 


Vậy năm tập hợp (uân) đó là gì? 


(1) Tập hợp Uấn về vật chất, là Sắc Uấn (Rupa-khanda). 

(2) Tập hợp Uấn về cảm giác hay cảm thụ là Thọ Uấn 
(Vedana-khanda). 

(3) Tập hợp Uẩn về nhận biết hay tri giác là Tưởng Uấn 
(Sanna-khanđa). 

(4) Tập hợp Uẩn của những hành động cỗ ý & tạo tác là 
Hành Uẩn (Sankhara-khanda). 

(5) Tập hợp Uấn về thức hay tâm thức là Thức Uấn 
(Vinnana-khanda). 


Mọi loài hữu tình đều là do năm Uần kết tạo thành một thực thê 
sống. Những Uấn đó dính chặt (iếng Anh: clinging) vào cơ thể, 
xem nó là “Tôi, cơ thể của tôi, không thay đổi...vv...”. Nhóm 
tập hợp về vậz chất này được gọi là tập hợp Uần đính mắc. 


Nhóm tập hợp Uấẫn về tinh thần, tâm trí thì tạo ra những cảm 
giác, sự nhận thức, những hành động cố ý và những tâm 
thức, cũng khăng khăng năm giữ, chấp thủ (ống Anh: grasping) 
và tự cho mình là “176i, tâm trí của tôi, đó là cái tôi nghĩ, không 


PHỤ LỤC 10: “NĂM UÄN” CÁU TẠO NÊN THÂN THẺ 293 


thay đổi... vv... ”. Bôn nhóm tập hợp về finh thân này được gọi là 
tập hợp Uân cháp thủ. 


Vì vậy, tất cả những tập hợp Uẫn này, được gọi Năm fập hợp 
Uẩn Dính Chấp (Updana-khanda). 


m Ví dụ về Năm tập hợp Uân Dính Chấp ngay lúc đang nhìn: 

(1) Mắt và đối tượng nhìn thấy được là Sắc Uẫn. 

(2) Cảm giác dễ chịu, không dễ chịu hay trung dung (không dễ 
chịu cũng không khó chịu) là Thọ Uấn. 

(3) Nhận biết hay tưởng nhớ đến đối tượng là Tưởng Uẫn. 

(4) Ý muốn nhìn và chuyên sự tập trung vào đối tượng muốn 
nhìn, đó là Hành Uấn. 

(5) Chỉ đơn giản là biết được đối tượng đang được nhìn là 
Thức Uẫn. 


Khi nói sâu vê bản chât thân tâm của chúng ta, “Khô” bắt 
nguồn từ Năm Uân, Khô là do Năm Uân Dính Châp gây ra, và 
những tập hợp uân đó mang mâm móng của “Khô”. 


Khi nói vê nguôn gôc sâu xa của mọi “Khô” (dukkha), Đức 


Phật đã tuyên bố: 
“Nói ngắn gọn, Năm Uẩn Dính Chấp là Khổ!'”. 


2135 


Phụ Lục (11) 


“Thân Thể” Của Chúng Ta 


(Thiền Sư Ajahn Chah) 


Mọi chuyện trên thế gian này chẳng tùy thuộc vào ta. Chúng đi 
theo chiêu hướng tự nhiên của chúng. Cơ thê này có đường lôi đi 
riêng của nó, ta không thê xen vảo. 


Ta có thể làm cho thân này đẹp thêm chút ít, hấp dẫn hơn và 
sạch sẽ trong chôc lát như các cô gái đê móng tay đải và tô son 
hông, tạo ra vẻ duyên dáng đẹp đẽ. 


Nhưng khi tuôi già đến thì ai cũng như ai. Đường lỗi của cơ 
thể là như thế, vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. 
Chỉ một điều chúng ta có thê làm được, đó là làm đẹp “tâm 
hồn” mình. 

Nếu cơ thê này thực sự là của ta thì nó sẽ nghe theo mệnh lệnh 
của ta. Khi ta nói: "Không được già!" hay "Ta cấm mày không 
được đau!", nó có nghe lời ta không? Không! Nó chăng đếm xỉa 
gì đến ý kiến của ta cả. Chúng ta chỉ là người thuê chứ không 
phải là chủ nhân của "căn nhà" này. Nếu nghĩ rằng cơ thể này là 
của ta thì ta sẽ đau khổ biết bao khi phải xa lìa nó. 


Thực ra, chăng có một cái ta trường tôn bât biên, chăng có một 


cái gì cô định hay bên vững mà ta có thê năm g1ữ. 


(Trích trong quyển “Chẳng Có Ai Cả”, trang “Thân Thể”, bản 
dịch của Tỳ Kheo Khánh H). 


Phụ Lục (12) 


“Bát Chánh Đạo” 
bằng những “động từ? thực hành 


Theo một tham luận của tác giả Dana Nourie, thì có thể một số 
người, bao gồm cả tác giả, chưa bao giờ thấy thoải mái với cách 
dùng từ trong phần Bát Chánh Đạo kiểu xưa. Như tiếp đầu ngữ 
“Chánh”—luôn luôn được dùng hơn là chỉ thăng ra bằng động từ 
hành động cụ thể. Bởi vì Đạo Phật là nhấn mạnh về phần thực 
hành và giữ giới hạnh, cho nên có thể chọn cách viết lại ý nghĩa 
Bát Chánh Đạo băng những động từ thực hành thiết thực. Đây là 
một ý tưởng hay. 


Điều này không phải có ý chỉ ra cách tu tập mới. Đó chỉ đơn giản 
là cách thay đổi một số ngôn từ để dễ dàng thực hành. Nhiều 
người có thê đóng góp thêm ý kiến hay hơn trong việc dùng 
những ngôn từ mới. Việc này rất hữu ích cho những Phật tử sơ 
cơ chưa từng biết đến Bát Chánh Đạo. 


Dĩ nhiên những ai đã quen với những ngôn từ cổ điển và đã 
hiểu biết và thực hành dễ dàng thì cũng quá hay rồi, vì miễn 
làm sao chúng ta cảm thấy dễ dàng bước đi trên con đường Bát 
chánh đạo. 


Với tỉnh thần này chúng ta có thê viết lại một cách ngăn gọn, dễ 
hiểu bằng những động từ sau: 


296_ PHẦN III: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 


(D Nhóm “Giữ giới”: 


l) 


2) 


3) 


Nới, viếr những lời đứng đắn, chính chắn, lương thiện và tử 
tế. (Chánh Ngữ) 

Làm những việc không gây hại đến người khác, vật khác. 
(Chánh Nghiệp) 

Làm những công việc, nghề nghiệp lương thiện, chân chính, 
không gây hại cho người khác, vật khác. (Chánh Mạng). 


(I) Nhóm “Thiền định”: 


4) 


3) 


6) 


Đưa nỗ lực, phấn đấu vào trong việc thực hành đúng hướng. 
Điều này hơi khác với việc chỉ luôn nỗ lực, cô hết sức để 
thực hành việc gì đó mà không biết có đúng hướng, hợp đạo 
hay không. (Chánh Tĩnh Tần) 


Phát triển sự chú tâm, khả năng quán sát, trình độ chánh 
niệm. (Chánh Niệm) 

Phát triển khả năng tập trung, trình độ tập trung, trình độ 
thiền định. (Chánh Định) 


(II) Nhóm “Trí tuệ”: 


lì 
8) 


Suy nghĩ, nhận định đúng đăn & chính chăn. (Chánh Tư Duy) 


Nhìn, thấy & biết một cách đúng đăn. Hiểu & biết đúng đắn 
về Tứ Diệu Đề. (Chánh Tri Kiến) 


Tất cả các phần của Bát Chánh Đạo phải được thực hành gần 
như cùng lúc, phần này bồ trợ cho phần kia tiến bộ. 


296 


PHỤ LỤC 12: “BÁT CHÁNH ĐẠO” BẰNG NHỮNG 'ĐỘNG TỪ... 297 


Chắng hạn, nỗ lực, cô găng (chánh tinh tấn) & chú tâm, quán 
sát (chánh niệm) là cần thiết luôn luôn có mặt trong suốt quá 
trình con đường. Đó là điều kiện cần phải có thì mới tu tập 
được. Có cô gắng & chú tâm thì bạn sẽ luôn có khả năng thấy 
rõ mọi sự việc đúng đăn theo đạo (chánh kiến) và từ đó thực 
hành tất cả những hành động kia một cách đúng đắn và có kết 
quả. 


ĐÁ VỊ 


Phụ Lục (13) 
“Tái Sinh” 


(Thiên sư Bhikkhu Bodhi) 


Câu hỏi là “mạng con người sẽ đi về đâu sau khi chết?” có lẽ là 
một trong những câu hỏi nhiều suy tư nhất mà chúng ta phải đặt 
ra. Nhưng ngày nay, rất nhiều người thản nhiên làm ngơ với câu 
hỏi này như thê là nó không hề quan trọng. 


(Tôi biết có rất nhiều người thậm chí ở tuổi gần đất xa trời vẫn 
không hè nghĩ đến câu hỏi này hoặc chưa một lần đi tìm câu 
trả lời nào cho vấn đề này. Thậm chí có nhiều người đến lúc 
gần chết vẫn chỉ lo sao con cháu giữ được tài sản của mình 
hơn là nghĩ đến những nơi sắp đến. Đúng là sự vô minh là thật 
sự vô minh). 


Nhưng nếu chúng ta thử quán chiếu rằng cách nhìn của chúng ta 
sẽ ảnh hưởng đến những hành động của chúng ta thì điều đó là 
cân thiết đề hiểu rõ câu trả lời. Quan điểm chúng ta về cuộc sông 
trong kiếp sau sẽ là điều quan trọng cho những hành động và lối 
sông của chúng ta tác động đến trong hiện tại. 


Ba quan điềm về “sô mạng? con người sau khi chêt: 


Quan điểm thứ nhất, cách nhìn theo chủ nghĩa duy vật. Cách 
nhìn này đơn giản cho rằng chết là hết, không có kiếp sau. Quan 
điểm này dựa trên lập luận rằng con người bao gồm những vật 
chất hữu cơ. Họ coi tâm chỉ là một sản phẩm phụ của những vật 
chất hữu cơ đó, và sau khi chết, thân vật chất tan hoại, thì tất cả 


PHỤ LỤC 13: TÁI SINH 299 


tâm thức theo đó cũng không còn và tất cả quá trình sự sống 
hoàn toàn châm dứt. 


Quan điểm thứ hai là cách nhìn của những tôn giáo hữu thần ở 
phương Tây, ví dụ như Do Thái Giáo, Công Giáo và Hồi giáo 
chính thống. Họ tin rằng có đời sống vĩnh hằng ở kiếp sau. Họ 
tin rằng chúng ta đang sông một kiếp duy nhất trên trần gian này 
và sau khi chết sẽ sống bất tử trong một vài cảnh giới nào đó 
vĩnh viễn, ví dụ thiên đàng hay địa ngục, tùy theo “đức tin & đạo 
đức sông” trong kiếp hiện tại. 


Còn quan điểm thứ ba là quan điểm của những tôn giáo Á Đông, 
như Ấn Độ giáo (Hindu) và Phật giáo. Tư tưởng là có tái sinh. 
Theo cách nhìn này, thì đời sống hiện tại chỉ là “cầu nối” hay sự 
nối tiếp của kiếp trước và kiếp sau. Những kiếp sống nối tiếp 
nhau như vậy tạo thành vòng luân hồi (samsara). 


Theo Phật giáo thì hai quá trình vật chất và tâm linh, tức hai quá 
trình thân và tâm đi song song bên nhau và rất hữu cơ với nhau. 
Quá trình tâm là một chuỗi liên tục của những tâm (citta) sinh 
diệt liên tục trong một sát-na (một khái niệm đơn vị thời gian 
nhỏ nhất). Và quá trình tâm xảy ra dựa trên cơ sở hay phương 
tiện là thân. (Thân là nơi tâm cư ngụ). Khi cái chết đến, thì thân 
không còn hoạt động nữa để mà tiếp tục hỗ trợ và không còn là 
chỗ dung dưỡng cho tâm. Tuy nhiên, sau khi thân không còn 
chức năng, nhưng tiến trình tâm vẫn không ngừng mà tiếp diễn, 
liên tục. 


Tâm thức của người đang chết biểu hiện bằng “khoảng khắc suy 
nghĩ” cuối cùng, còn được gọi là thức cuối cùng hay “Thức tử 
mạng”, đánh dấu sự chấm dứt cuối cùng của đời sống hiện tại. 
(Trong bối cảnh này bàn về tiễn trình tâm này, khái niệm “tâm” 


200 


300_ PHẢN II: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 


và “thức” được dùng là như một, theo VI Diệu Pháp tạng, cho 
nên có khi gọi luôn là tâm thức đề dễ mô tả). 


Theo sau “thức tử mạng” chính là thức đầu tiên của kiếp sống 
tiếp theo liền khởi lên, nhen nhóm mầm mống của một cơ chế 
sinh vật mới. Thức đầu tiên đó tiếp nối theo dòng tâm thức được 
chuyên từ cơ thể chết. Dòng tâm thức không phải không phải là 
một hiện tượng hay một danh tánh đơn lẻ, mà là một “quá trình” 
liên tục của tâm vẫn luôn tiếp diễn. Khi dòng tâm thức (cittas) 
chuyên qua đời sống mới, nó mang theo “kho” tưởng thức tích 
lũy trong kiếp trước. Nó mang theo nghiệp của người đó. 


(Đó là cách mô tả cơ bản, ngăn gọn nhât về tái sinh. Bạn có thê 
tham khảo thêm vê đê tài này ở nhiêu nguôn khác nhau, vì nhiêu 


kinh điển, cũng như những giảng luận của rất nhiều sư thầy lỗi 
lạc trên thê giới về đê tải này). 


(Biên dịch theo “Tải Sinh” của Thiên sư BhikkhUu Bodhi) 


300 


Phụ Lục (14) 


Phật Giáo Nguyên Thủy & 
Phật Giáo Đại Thừa 


(Hòa Thượng TS. W. Rahula) 


Để thảo luận vẫn đề thường được nhiều người hỏi: Sự khác nhau 
giữa đạo Phật Đại thừa và đạo Phật Nguyên thủy là gì? Đề hiểu 
được điều này chính xác, chúng ta hãy xem lại lịch sử của đạo 
Phật và tìm nguồn gốc của đạo Phật Đại thừa và đạo Phật 
Nguyên thủy. 


Đức Phật đản sanh vào thế kỷ thứ 6 trước CN. Phật thành đạo 
năm 35 tuôi, sau đó đi thuyêt giảng suôt 45 năm còn lại cho đên 
khi Bát-Niêt-bàn năm 80 tuôi. 


Đức Phật đã chọn ngôn ngữ phổ thông là tiếng Magadha (Ma- 
kiệt-đà) để thuyết giảng giáo lý cho mọi tầng lớp: vua chúa, 
hoàng tử, bả-la-môn, thương gia, những người bần cùng, trí thức, 
trộm cướp, và thường dân lao động. Những gì Phật giảng dạy gọi 
là “Phật ngôn”. Thời điểm đó chưa hề có có chỗ nào gọi là Phật 
giáo Trưởng lão bộ (Theravàda) hay Đại thừa (Mahàyana) cả. 


Sau khi Đức Phật lập ra giáo hội Tỳ Kheo tăng và Tỳ Kheo n1, 
hay còn gọi là Tăng Đoàn hay NI Đoàn, Phật đưa ra những 
nguyên tắc giáo điều giới luật để bảo vệ giáo đoàn được gọi là 
Giới Luật (Vinaya). Những lời giảng dạy của Ngài bao gồm 
trong những bài thuyết pháp cho những Tăng Ni và mọi chúng 
sinh thì được gọi là Giáo Pháp (Dhamma). 

(D Sự Xuất Hiện Của Đại Thừa (Mahayana) 


302_ PHẢN II: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 


Giữa thế kỷ thứ I trước công nguyên đến thế kỷ thứ I sau 
công nguyên, hai thuật ngữ Đại thừa (Mahayana) và Tiểu 
thừa (Hinayana) xuất hiện trong “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh 
(Saddharma pundarika sutra), tức là Kinh Pháp Hoa của Đại Thừa. 


Khoảng thế kỹ thứ II sau công nguyên, chữ "đại thừa" dần dần 
được định nghĩa rõ ràng hơn. Ngài Long Thọ (NagarJuna) phát 
huy triết học đại thừa về tính “Không” và trong một bản kinh 
nhỏ được người ta gọi là “Trung luận thuyết” (Madhyamika- 
karika, còn gọi là Trung quán luận) chứng minh rằng vạn pháp 
đều rỗng không. 


Rồi khoảng thế kỷ thứ IV, Vô Trước (Asanga) và Thế Thân 
(Vasubandhu ) sáng tác một số tác phẩm về kinh điển Đại thừa. 
Sau thế kỷ thứ I sau công nguyên, những nhà Đại thừa bắt đầu 
tạo một lập trường rõ ràng, và từ đó, họ tự đưa vào các danh 
xưng "đại thừa" và "tiêu thừa". 


Chúng ta không nên nhằm lẫn “Tiểu Thừa (Hinayana) với 
Trưởng Lão Bộ (Theravada) bởi vì những danh từ này không 
đồng nghĩa nhau. Phật giáo Trưởng Lão Bộ truyền đến Tích Lan 
vào thế kỷ thứ II trước công nguyên, khi đó chưa có danh từ 
“Đại Thừa” nảo tồn tại cả. Những bộ phái mà bên Đại Thừa gọi 
là “Tiểu Thừa” chỉ phát triển ở Ấn độ và hiện hữu hoàn toàn độc 
lập, không phải hình thức của đạo Phật hiện có ở Tích Lan. Ngày 
nay, những bộ phái bị gọi là “Tiểu Thừa” đó (tức những bộ phái 
thuộc 18 trường phái bảo thủ những bộ Kinh (Nikaya) ghi lại lời 
của chính Đức Phật) không còn tôn tại ở bất cứ nơi nào trên thế 
ĐIỚI. 


302 


PHỤ LỤC 14: PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY... 303 


Do đó, năm 1950, Hội Phật giáo Thế giới (World Fellowship of 
Buddhists, WFB), khai mạc ở Colombo, nhất trí quyết định rằng 
danh từ "Tiêu Thừa" (Hinayana) phải được dẹp bỏ vì nó không 
có liên quan gì với đạo Phật nguyên thủy hiện nay ở Tích Lan, 
Thái Lan, Miến điện, Campuchia, Lào, vùng hạ lưu sông 
Mekong của Việt Nam... v.v... 


Đó sơ lược về lịch sử và nghĩa của Phật giáo Nguyên thủy, Đại 
thừa và Tiểu Thừa. 


(ID Đạo Phật Đại Thừa & Đạo Phật Nguyên Thủy 
Hòa Thượng Tiến sĩ R. Rahula: 


“Bây giờ, chúng ta thử tìm hiểu sự khác nhau giữa Phật giáo Đại 
Thừa và Phật giáo Nguyên thủy là gì? 


Tôi đã nghiên cứu đạo Phật Đại thừa nhiều năm, và càng nghiên 
cứu tôi cảng thấy hầu như không có bất cứ điều gì khác nhau 
giữa Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Đại thừa về mặt giáo lý 
căn bản. 


. Cả hai đều chấp nhận Đức Phật Thích Ca là Người Thầy 
. Tứ Diệu Đề trong cả hai trường phái đều giống nhau. 


.. Bát Chánh Đạo trong cả hai trường phái cũng tương tự. 


+> C2 t = 


. LÝ, thuyết Duyên Khởi trong cả hai trường phái cũng 
giông - nhau. 


5. Cả hai đều không chấp nhận tư tưởng về thượng để tạo ra 
thê - gian này. 


303 


304_ PHẢN II: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 


6. Cả hai đều chấp nhận Ba Bản Chất của sự sống (Khổ, Vô 
thường, Vô ngã) và Ba Phân tu học (Giới, Định, Tuệ), mà 
không có bât kỳ sự khác biệt nảo. 


Đây là những giáo lý quan trọng nhất của Đức Phật và được cả 
hai trường phái đêu công nhận. 


Cũng có một số ít điểm khác nhau. Rõ ràng nhất là quan điểm về 
tư tưởng Bồ-tát. Nhiều người nói rằng Đại Thừa là quả vị Bồ-tát 
dẫn đến quả vị Phật, trong khi đó Phật giáo Nguyên Thủy thì đưa 
đến quả vị A-la-hán. Tôi phải nói răng Đức Phật Toàn Giác là 
một A-la-hán. Phật Duyên Giác cũng là là một A-la-hán. Một để 
tự thanh văn cũng có thể là một A-la-hán. 


Kinh điển Đại thừa không bao giờ nói bản về “A-la-hán thừa” 
(Arahant-yana) mà họ chỉ sử dụng ba thuật ngữ hay ba “thừa”: 
Bồ-tát thừa (Bodhisattva-yana), Duyên Giác thừa (Prateka- 
Buddhayana) và Thanh Văn thừa (Sravakayana). Theo Phật giáo 
Nguyên thủy thì ba quả vị này được gọi là ba quả hay ba bậc 
Giác ngộ (ba “Bodhi”). 


Có người cho rằng Phật giáo Nguyên thủy thì ích kỷ bởi vì chỉ 
dạy người ta đi tu đê tìm sự giải thoát cá nhân. Nhưng làm sao 
một người ích kỷ (là tâm xâu) có thê đạt được “CG1Iác Ngộ”? 


Cả hai trường phái đều chấp nhận có ba Thừa, hay ba bậc Giác 
ngộ (Bodhi), và cũng đều công nhận lý tưởng Bồ tát là cao quí 
nhất. Tuy nhiên, Đại thừa đã hư cấu nhiều vị Bồ-tát huyền bí. 
Trong khi đó, Phật giáo Nguyên thủy cho rằng Bồ-tát là một con 
người ở giữa chúng ta, và Ngài hiến tặng trọn vẹn đời mình cho 
sự giác ngộ, chắc chăn sẽ trở thành vị Phật vì lợi ích của thế 
gian, vì hạnh phúc cho đời.” 


304 


PHỤ LỤC 14: PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY... 305 


Nhiều người cho rằng tính “Không” là do ngài Long Thọ giảng 
luận thì hoàn toàn là giáo lý Đại thừa. Thật ra, ngài Long Thọ có 
thể đã căn cứ vào thuyết Vô Ngã và Lý Duyên Khởi vốn đã có 
sẵn trong kinh tạng Pàli từ nguyên thủy Phật giáo... 


Trong Phật giáo Đại thừa, bên cạnh tư tưởng tính “Không” còn 
có ý niệm "Tàng thức" vốn cũng có nguồn gốc từ trong kinh tạng 
nguyên thủy. Những người Đại thừa chỉ khai triển thêm những 
khái niệm này thành những học thuyết sâu xa hơn về triết học và 
tâm lý học. 


(Trích dịch theo tham luận “Theravada @& Mahayana 
Buddhism ” của Hòa Thượng Tiển sĩ W. Rahula, in trong tuyển 
tập “ŒGems oƒ Buddhist Wisdom "(Những Viên ngọc Trí tuệ Phật 
giáo) năm 1996). 


305 


Phụ Lục (15) 


“Nghiệp Quả” nếu sống 
không có giới hạnh đạo đức 


Theo “Bài thuyết Giảng về Những Hệ Quả Của Những Hành 
Động Xấu Ác”, Tăng Chi Bộ Kinh (Angufiara, Kinh iv, 247), 
thì việc “sống vi phạm giới hạnh đạo đức” nếu theo đuôi, thực 
hành, thành tựu, tăng thêm, thì sẽ tạo nghiệp quả xấu, bị tái sinh 
vào cảnh giới Địa Ngục, Súc Sinh, Ngạ Quỷ. 


Ngay cả nếu có may mẫn sau này tái sinh lại làm người thì 
những nghiệp quả tối thiểu sau đây là không tránh khỏi: 


e Sát sinh thì dẫn đến chết yếu, đoản mạng. 
e©_ Ăn cắp thì dẫn đến bị mất mát của cải tài sản. 
e_ Tà dâm, ngoại tình dẫn đến bị thù địch và căm ghét. 
e_ Nói dối nói sai sự thật dẫn đến bị kết tội oan uống, bị 
hàm oan. 
e Uống rượu hay dùng chất độc hại dẫn đến bị suốt đời điên 
dại, mât trí, ngu đâần 
Ngược lại, nếu “sống tuân giữ Năm Giới Hạnh đạo đức” thì 
sẽ dân đên tích lũy nhiêu Nghiệp thiện (ksala kamma), cuôi 
cùng được tái sinh vào những cõi phúc lành như cõi người hay 
cõi của những thiên thân. 


Nếu có tái sinh làm người, thì sẽ thọ hưởng được những nghiệp 
quả tôt như sau: 


PHỤ LỤC 15: “NGHIỆP QUẢ” NÉU SÓNG... 307 


e Không sát sinh sẽ dẫn đến được sống lâu, trường thọ. 

e Không ăn cắp sẽ dẫn đến giàu có, sung túc. 

e Không tà dâm, ngoại tình sẽ dẫn đến được nỗi tiếng, nhiều 
người biết đến. 

e Không nói dối, không nói sai sự thật sẽ dẫn đến được uy 
tín tốt, danh tiếng tốt. 

e Không uống rượu, không dùng chất độc hại sẽ dẫn đến 
được thông minh, chánh niệm và trí tuệ. 


(Theo “Giáo Trình Phật Học”, Chương V, “Năm Giới Hạnh 
Đạo Đức”, của Chan Khoon San, Nxb Phương Đồng) 


307 


Phụ Lục (16) 


Ta” là Ai? 


Đức Phật thì dạy đại ý Tăng: Nếu có một linh hồn bắt diệt do 
thượng đề sinh ra hay nêu đã có số mệnh an bải cho mỗi người, 
vậy thì đời sống tâm linh đạo hạnh cũng đâu còn cần thiết hay có 
ý nghĩa gì, vì đâu ai thay đổi được gì. 


Ngược lại có một SỐ người lại nói rằng: “Nếu không có một “linh 
hồn không đổi” của ta di chuyên từ kiếp này sang kiếp khác, và 
nếu sau khi tái sinh, ta sẽ không thể biết được gì về “Ta là ai” 
trong kiếp trước, thì những việc làm tốt trong kiếp này để hưởng 
phúc lành trong kiếp sau cũng đâu có ý nghĩa gì”. 


Tôi có tình cờ gặp một người Nhật Bản tên là Endo, bạn của một 
người bạn của tôi là anh Lê Quang Liêm, trong một lần đi bộ thể 
dục ở Thủ Đức. Ông đã nói với tôi răng: “Mình có thể sông tốt, 
làm những điều tốt thiện cho hiện tại và kiếp sau. Nhưng nếu 
kiếp sau mình còn “không biết mình là ai”, không biết những gì 
mình làm trong kiếp này, thì việc (nghiệp) tốt hay xấu cũng chỉ 
là hoàn toàn vô nghĩa (no meaning!).” 


Đó là cách đặt vẫn đề khá thiết thực và hay, dù trong giọng nói 
của ông cũng hơi phảng phất buồn. Thật ra có quá ít thời gian lúc 
đó để nói chuyện cùng ông, nhưng cách suy nghĩ như ông là 
cũng khá phố biến. 


Thứ nhất (1) là cách nghĩ vô vọng của những người từ lâu đã lỡ 
tin rằng có “linh hồn" bất diệt cho mỗi cá nhân trên đời. Tức là 
cái “linh hồn ông A' hay cái “tôi cố định của mỗi người trong 
kiếp này, kiếp khác. 


PHỤ LỤC 16: “TA” LÀ AI 309 


Người đời lo sợ cuối cùng mình thật sự không có một “linh hồn", 
không có một cái “tôi” nào hết, để di chuyên từ kiếp sống này 
qua kiếp sống khác, để hưởng phúc, để được “đầu thai”, để lên 
thiên đàng, hay để quay lại làm người tiếp tục sự Hiệp trần 
gian...!. Họ sợ bị hủy diệt. 


Và thứ hai (2) là cách nghĩ buông bỏ, bất cần & ích kỷ của 
những người theo thuyết duy vật chất, cho rằng “chết là hết”. 
Điều này dẫn đến những dục vọng muốn hưởng thụ cảng nhiều 
càng tốt, tranh đấu băng mọi giá để được hưởng thụ thật nhiều 
trong kiếp này. Vì sao, vì không có gì để sợ sệt về nghiệp báo 
hết, vì đâu có “linh hồn” hay cái “ta” nào đâu để mà kiếp sau phải 
chịu “thưởng phạt” cho những hành động trong kiếp này. 


Cả hai quan điểm & hai loại dục vọng đi kèm đều là nguyên 
nhân gây ra đau khổ cho kiếp người (ngoài những tính chất 
“Khổ” tất nhiên và tự nhiên khác). Đức Phật đã tuyên dạy rằng 
chính những quan điểm sai lạc này đã dẫn đến những khổ đau và 
tội lỗi của con người. 


Tôi chỉ kịp nói với ông Endo, một doanh nhân trí thức, một câu 
rằng: “Đức Phật lịch sử đã nói rằng mình không thể biết kiếp 
sau hay nhớ kiếp trước của mình là “ai” là có lý do của Phật” 
(ngoài một sự thật khoa học về sinh diệt là mọi thứ, kế cả thân 
tâm của con người là vô ngã, không mang một “linh hồn” hay 
một “danh tánh' có định thực sự nảo hết). 


Nếu mình muốn biết những gì Phật thấy & biết, thì điều đó là ảo 
tưởng. Vì mình còn là kẻ phàm phu tục tử với tâm bị vô minh 
che mờ liên tục trong nhiều kiếp, có thể đến trăm, ngàn hay thậm 
chí triệu kiếp, thì tâm mình nhìn thấy được gì. Trong khi đó ngay 
trong hiện tại, tâm trí mình còn không nhớ nổi lúc học mẫu giáo 
mình là “ai” trong tâm tưởng, và hầu hết chúng ta còn không thể 
nhớ nỗi ngày này tháng trước mình đã làm những gì!. 


309 


310 PHẢN II: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 


Cho đến khi nào mình không còn vô minh, sau khi rũ bỏ mọi dục 
vọng kê trên, không còn dấu vết nào của ô nhiễm Tham, Sân, Si, 
thì tâm sẽ bừng sáng và giác ngộ là vậy. Lúc đó, mình sẽ có khả 
năng “nhớ”, “thấy” lại những kiếp sống khác nhau, tháng trước 
mình làm gì và lúc học mẫu giáo mình ra sao, mình nghĩ gì & 
nhớ thấy được những kiếp trước và sau. (Theo kinh điển, Đức 
Phật đã làm được những điều nảy trong ngày giác ngộ, ngay sau 
khi giác ngộ). 


Đó cũng là mục tiêu rột ráo, mục tiêu cuối cùng của Phật giáo, 
đó là giải thoát khỏi tất cả dục vọng và ô nhiễm vốn là nguôn 
gốc của mọi “Khổ” và vô minh trong luân hồi sinh tử, để trở 
thành những bậc giải thoát & giác ngộ, A-la-hán và Phật. 


Ngược lại, cho đến khi nảo còn vô minh, còn dục vọng, còn 
“Khổ”, còn cả 'mục tiêu” hay “khát vọng bức xúc” muốn biết 
được kiếp trước của mình trong kiếp sau, thì 'mục tiêu” đó vẫn 
còn là điều vô vọng. “Mục tiêu” đó của chúng ta cũng không thể 
nào thực hiện được trong kiếp này, cho dù chúng ta đã nhiều lần 
cô nhớ về tiền kiếp của chúng ta, và nhiều lần tự hỏi & cố sức trả 
lời câu hỏi “ta là a1?”. 


Và vì sự thật là bạn cũng chưa bao giờ biết được mình là “ai” 
trong cả kiếp này, vì cái “tôi” của bạn hiện tại cũng chỉ là “giả 
danh”, chỉ là “hiện thân của những sự kết hợp của năm nhóm tập 
hợp vật chất và tinh thần (năm uẫn), chúng luôn luôn thay đổi & 
biến đổi, vì những thành phần cấu thành nên nó cũng luôn luôn 
biến đổi & sinh diệt trong từng đơn vị “sát-na” nhỏ nhất của thời 
g1an. 


Còn “bản tâm” năm trong tâm thân “năm uân” đó của bạn thì 
vân chưa được khai sáng. 


310 


Phụ Lục (17) 


Đức Phật & Tăng Đoàn đầu tiên 
có ăn thịt không? 


(Tác giả Greame Stephen) 


Nền tảng của việc ăn chay dựa trên hai nguyên tắc đạo đức Phật 
giáo: thứ nhất, lòng từ bi: “không làm tốn hại đến sinh vật khác”; 
thứ hai, nguyên tắc duyên sinh: “cái này tồn tại thì cái kia tồn 
tại”. Sự phát triển của Phật giáo qua nhiều văn hóa và quốc gia 
đưa đến tình trạng phức tạp là không phải tất cả các Phật tử đều 
ăn chay. 


Tăng Ni ở các nước theo Phật giáo Nguyên thủy hiện vẫn còn 
duy trì cách hành trì khất thực nên khi được đại chúng cúng 
dường món ăn nào thì ăn món ăn đó, không được chối từ, chọn 
lọc. Theo lòng tin thông thường, khi có cơ hội được cúng dường 
chư tăng, Phật tử có thể có thêm “công đức? để kiếp sau có thể 
sinh vào một cảnh giới khác tốt đẹp hơn. Chưa cần phải bàn luận 
xem quan niệm này có khả năng hiện thực đến mức nào, là 
chánh tín hay mê tín, nhưng ít nhất đây cũng là một động cơ 
khuyến khích Phật tử hành thiện: làm điều lành, tránh điều dữ, 
thanh lọc tâm ý ...và xây dựng nền luân lý cho nhân sinh. 


Giới luật cắm các Tỳ kheo trữ hay nấu thức ăn vì sợ trong quá 
trình trồng trọt, sản xuất hay nâu nướng, một số các sinh vật có 
thể bị tốn hại. Ngay cả khi dùng nước sinh hoạt hàng ngày tăng 
ni cũng phải cần thận, phải để tránh làm tôn hại đến các vi sinh 
vật sông trong đó. Ăn chay do đó không phải chỉ phản ảnh một 
lỗi sống mà còn thê hiện nền tảng đạo đức căn bản của Phật giáo: 
“bất bạo động”. Vấn đề là, Đức Phật và Tăng đoàn đầu tiên có 


312_ PHẢN II: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 


tôn trọng và giữ được giới không làm tốn hại đến sinh mạng của 
các loài hữu tình không? 


Các tăng già Nguyên thủy vì vẫn còn giữ lỗi hành trì cũ nên 
không bị lâm vào trường hợp phải “chọn lựa”. Họ vẫn tiếp tục 
nhận thực phâm cúng dường một cách không phân biệt. Chỉ có 
các nhà sư Đại thừa là phải “chọn lựa”, mặc dù đa SỐ chấp nhận 
việc ăn chay. Ngay cả các cư sĩ tại gia cũng chọn lựa việc ăn 
chay trong giới hạn có thể làm được, ăn chay trong những ngày 
rằm hay các ngày vía lớn. Hiện nay chỉ có các tăng sĩ Tây Tạng 
xem việc ăn thịt là chuyện “đương nhiên”, như một nhà sư Tây 
tạng tuyên bó: “Chúng tôi là dân Tây tạng ăn thịt. 


Trong một chuyên đi thăm Úc, một nhân viên phục vụ dọn cho 
Đức Đạt Lai Lạt Ma một đĩa thịt, sau đó xin lỗi và định đổi lại 
một món chay, Đức Đạt Lai Lạt Ma từ tốn cám ơn và nói: “Đại 
chúng cho chúng tôi ăn gì, chúng tôi ăn đó”. 


Trong kinh .Jivaka Sutta (Chuyện tiên thân của Đức Phật, không 
phải là chỉnh kinh) có một đoạn cho thấy ít nhất là Đức Phật biết 
các tỳ kheo ăn thịt nhưng không quở trách: “Có ba frường hợp 
(Phật tử) được phép ăn thịt là khi không nghe, hay không thấy và 
không biết người đó giết súc vật để đãi mình ”. 


Nhiều học giả nghi ngờ đoạn này do một số nhà sư thèm ăn thịt 
thêm vảo, tuy nhiên có nhiều đoạn khác cho thấy Đức Phật thực 
sự biết một số tỳ kheo ăn thịt nhưng Ngài không khiển trách. Và 
chính Đức Phật trong 45 năm hành trì cũng ăn thịt. Thay vì né 
tránh, chúng ta phải giải thích sự kiện này ra sao? 


Giai thoại Đức Phật nhận cúng dường sữa, bỏ con đường khô 
hạnh để theo con đường trung đạo và nhờ đó mà giác ngộ. 
Nhưng ăn thịt có đi ngược lại với nguyên tắc không làm tốn hại 
sinh vật không? 


312 


PHỤ LỤC 17: ĐỨC PHẬT & TĂNG ĐOÀN ĐÀU TIÊN... 313 


Chúng ta phải đi ngược lại hoàn cảnh xã hội Ấn Độ khi Đức Phật 
còn tại thê, và cách thức tăng ni thực hành chánh pháp, chúng ta 
mới hiệu tại sao Đức Phật cho phép tăng đoàn đâu tiên ăn thịt. 


Thứ nhất là Tăng đoàn luôn luôn di động, không “trụ trì” ở một 
ngôi chùa cô định nào, cách thức có thê mô tả là 'Đem chùa đến 
với Phật tử” thay vì “chờ Phật tử đến chùa'. Tăng đoàn chỉ “an 
cư” vào mùa mưa, khi mặt đất có nhiều côn trùng chui ra vả các 
vị sư không muốn vô tình “phạm giới sát sinh bằng cách dẫm 
lên trên các côn trùng này. 


Giới luật cũng cắm tăng già trữ thức ăn do đó họ phải đi khất 
thực hàng ngày và dựa vào sự cúng đường của đại chúng để sinh 
sông. Số lượng dân chúng ăn chay thời đó chắc không nhiễu và 
tăng già không có sự chọn lựa nào khác hơn. Không phải chỉ có 
Phật tử mới ăn chay. Tín đồ Jain còn nghiêm minh hơn trong 
việc cắm ăn thịt và theo một vài tài liệu trong giáo sử, cũng gặp 
khó khăn trong việc cử ăn thịt. 


Tuy nhiên giới cắm sát sinh là tuyệt đối. Tăng già nào cố ý làm 
tồn hại đến sinh mạng của một chúng sinh hữu tình khác là phạm 
trọng giới. Tăng già nếu gặp thú rừng đang mắc bẫy có thể tự 
thay thả các con thú mắc bẫy ra. Vì cần đem giáo pháp đến tận 
nhà Phật tử, Đức Phật cũng như tăng già phải đi từ làng này sang 
làng nọ và những người cúng dường không quen biết, nên không 
có cách nào biết họ là có ăn thịt hay không. 


Tăng đoàn phải cho tất cả mọi người, dù Phật tử hay không, có 
cơ hội tích lũy “công đức' để họ có thể tái sinh trong một cảnh 
giới khác tốt đẹp hơn. Nếu không, tăng già đã can thiệp vào 
nghiệp báo của họ một cách không cần thiết. Vì thế một nhà sư 
được cúng dường, có bổn phận về mặt luân lý phải tiếp nhận 
phẩm vật cúng dường. 


313 


314_ PHẢN II: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 


Trong phần giáo huấn các cư sĩ, Đức Phật cũng nhắn mạnh 
đến nguyên tắc bất bạo động: “Ta nói cho các con nghe về 
phẩm hạnh của một người cư sĩ để trở thành một Phật tử tốt: 
“Không bao giờ làm tôn hại đời sống, không khiến kẻ khác 
làm tốn hại đời sống; không chấp nhận việc làm tốn hại đời 
sống. Không áp đảo n sông của chúng sinh hữu tình khác, 
dù chúng mạnh hay yếu”. 


Lời dạy này rõ ràng khuyến khích Phật tử kiêng ăn thịt và không 
giết hại thú vật để ăn thịt. Tình trạng nghịch lý là trong khi tăng 
già ăn thịt, Đức Phật lại khuyến khích cư sĩ kiêng ăn thịt để tránh 
làm tốn hại đến sinh mạng của các chúng sinh hữu tình khác. Hy 
vọng là nếu con số Phật tử tại gia tăng lên, thành phần cúng 
dường thức ăn chay cũng sẽ tăng lên. Đức Phật và Tăng đoàn lo 
sợ là khi đến thăm một làng, dân chúng có thể hùa nhau giết thú 
vật để cúng dường chư Tăng, trong “kinh Jikava Sutta cũng có 
một đoạn khác ngăn cấm việc Phật tử giết mô thú vật để cúng 
dường chư tăng, vì như thế có khác gì lễ hội “hiến tế của Bà La 
Môn mà Đức Phật cực lực chống đối: 


Nếu người nào mồ thịt để cúng dường Như lai, công đức có được 
sẽ đếu mắt hết. Làm thú vật đau đớn khi giêt mó, bao nhiễu công 
đức cũng đêu mắt cả (Dân lại theo Bodhipaksa, tr. 82). 


Một thế kỷ sau sau khi Đức Phật Niết-bàn, Đạo Phật phát triển 
mạnh mẽ tại Ấn Độ. Hoàng đê Asoka khắc một hịch trên trụ đá, 
đê cập đên việc bớt mô thịt, khuyên khích cư sĩ ăn chay: 


Hàng trăm súc vật bị mỗ thịt hàng ngày trong nhà bếp của 
hoàng gia. Khi bài hịch này được khắc, mỗi ngày chỉ được mỗ 
thịt hai con nai và một con công. Và không được mô nai 
thường xuyên. Trong tương lai, không được mồ ba con thú 
trong một ngày. 


314 


PHỤ LỤC 17: ĐỨC PHẬT & TĂNG ĐOÀN ĐÀU TIÊN... 315 


Asoka lúc làm hoàng đế chưa xuất gia, còn là một cư sĩ bình 
thường. Bài hịch của Asoka cho thấy mức quần chúng Phật tử ăn 
chay lúc bấy giờ có thê tăng lên rất nhiều và thức ăn chay dành 
cúng dường cho chư tăng do đó cũng tăng nhiều. 


Trong hồi ký hành hương của một nhà sư Trung Quốc, Pháp 
Hiển, cho thấy mức độ ăn chay trong quần chúng Phật tử ở 
Ấn. Pháp Hiển có nhắc đến hình ảnh “đân chúng ở nước này 
(Ấn) ít giết súc vật. Không thấy heo, gà vịt được nuôi dưỡng, 
không thấy gia súc đem ra chợ bán. Không có người bản thịt 
hay rượu trong chợ, chỉ trừ nhóm người hạ tiện hung dữ 
Chandalas làm nghề biển và làm thợ săn thú”. Một vài hình 
ảnh do Pháp Hiền vẽ lại có thể thêm thắt quá đáng, nhưng 
chứng tỏ quần chúng Phật tử ăn chay đã nhiều. Và chúng ta có 
thể suy đoán là Tăng đoàn cũng có thêm thức ăn chay do Phật 
tử cúng dường. 


Kinh Lăng Già của Đại Thừa thì ngược với kinh Jikava chống 
đôi việc ăn thỊt: 


“Cho rằng vì mình không giết mồ thú vật, hay không ra lệnh cho 
người khác giêt mô súc vật vì lạc thú, nên cho mình được phép 
ăn thịt, là một điểu không đúng. ` (Bản dịch của Suzuki) 


Chống đối việc giết thú vật, Kinh Pháp Cú dùng những hình ảnh 
sống động hơn: “Những ai muốn làm thương tốn đến sinh vật 
khác vì lạc thú, sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc ”. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố là ai cũng muốn có hạnh phúc. 
Chúng ta có thê nới rộng thêm áp dụng cho chúng sinh hữu tình 
như súc vật. Không con vật nào muốn bị “người khác" ăn thịt. 
Cũng như con người, chúng run sợ khi gặp nguy hiểm. Có một 
hôm chứng kiến một số các đứa bé dùng cây gậy đánh vào mặt 


315 


316 PHẢN II: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 


ao nước để khủng bố con cá trong ao, Đức Phật hỏi: “Các con có 
sợ đau không? Các con có không thích bị đánh đau không? ” 


Kinh Pháp cú có nhắc đến một hình ảnh sống động: 


“Chúng sinh nào cũng đếu run sợ trước nguy hiểm. Khi một 
người biết nhự thê, anh ta không bao giờ giêt (người) hay gáy 
tôn hại cho người khác. 


Chúng sinh nào cũng đều run sợ trước nguy hiểm, đếu trân quỷ 
đời sông, khi một người biết điều này anh ta sẽ không giết người 
hay gây ra chuyện giết người.” 


Nhưng trong cuộc sống này, khi có cầu thì có cung. Vì có người 
ăn thịt nên có đồ tế giết, mồ, xẻ và bán thịt. Chính vì chúng ta ăn 
thịt nên đưa đến những giết chóc dã man & kinh khủng nhất 
trong những lò sát sinh. 


(Bản tiếng Việt đăng trên trang 
ww.phapluan.ore, cos ghỉ chủ là được 
biên dịch theo bài giảng luận 
“Vegetarianism: A Buddhist View” (Ăn 
Chay: Quan Điểm của Đạo Phật) của Tỳ 
Kheo Bodhipaksa (thế danh Greame 
Stephen), thuộc Tăng Đoàn Phát giáo Táy 
Phương (Western Buddhist Order. Ông 
hiện đang quản trị trung tâm thiên quán 
“Wildwind on line”. Ông từng giảng dạy 
“Thiên tập” và xuất bản nhiễu sách và CD về Thiên Chánh 
Niệm). 


316 


Phụ Lục (18) 


Công nghệ nuôi & giết mồ hiện đại: 
Những điều ít ai ngờ 


(Tác giả Greame Stephen) 


Khi có cầu thì có cung, theo kinh tế học về tiêu dùng là vậy. Vì 
có người ăn thịt nên có đồ tế giết, mồ, xẻ và bán thịt. Chính vì 
chúng ta ăn thịt nên đưa đến những giết chóc dã man & kinh 
khủng nhất trong những lò sát sinh. 


NGÀY NAY... 
Công nghệ nuôi súc vật ăn thịt hiện đại 


Trước khi câm một miêng thịt đưa vào miệng, nên biệt một sô 
chi tiêt của công nghệ chăn nuôi hiện đại như sau. 


Trẻ con ở các nước Âu Mỹ đều biết bài hát “Old “MacDonald” 
has a farm. Í í a a ð!”. (Kìa ông “MacDonald” có một trang trại 
chăn nuôi!). Chúng ta cũng có những hình ảnh thơ mộng như bò 
đủng đỉnh gặm cỏ trên đồi cỏ non! 


Tuổi thọ thiên nhiên của trâu bò chừng 20 năm nhưng trong 
công nghệ nuôi bò thịt, tuổi thọ của bò chừng 4 tuôi. Trung 
bình bò sữa sản xuất hàng năm chừng 1000 lít sữa. Tuy nhiên 
vì lựa giỗng bò tốt và kỹ thuật trong công nghệ nuôi bò sữa, 
mỗi con bò công nghệ mỗi năm được vắt từ 6000 lít tới 
10,000 lít!. 


318 PHẢN II: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 


Để đạt chỉ tiêu này, bò bị vắt sữa quanh năm, chỉ trừ vải tuần 
trong khi đang có mang gần sinh nở. Khi gần sinh con, bò không 
thể nào chịu. nổi sức nặng của con bò sắp sinh trong bụng và vừa 
phải cung cấp sữa. Bò sữa thường bị triệu chứng thiếu ăn, thiểu 
chất vôi và magnesium và đến lúc phải sụm vì không chịu nỗi 
sức nặng của thân mình. 


Bò sữa thường bị ghép thụ thai nhân tạo với các giống bò “tốt to 
lớn. Có nghĩa là bò sinh con lớn hơn là vòng xương chậu của bò 
mẹ và thường phải sinh bằng cách mỗ đau đớn!. Và vì thế tuổi 
thọ của bò càng giảm. 


Bò sữa phải sinh con mổi năm để có sữa cung cấp cho người tiêu 
thụ. Bò con (calf) ngay sau khi sanh chỉ được nuôi bằng sữa tông 
hợp, không được uống cả sữa mẹ! Sữa mẹ dành cho con người!. 
Và sau khi sanh không bao lâu, bò con không được gần mẹ, bị 
bắt được nuôi riêng trong công nghệ “bò non' (veal). Vì bị vắt 
sữa quá mức và bò thường bị đau khớp cho đến khi không còn 
đứng được nữa. Không còn cung cấp sữa nữa bò trở nên vô dụng 
đối với trại chủ và con đường độc đạo là con đường vào lò sát 
sinh. Chừng 42 % bò non “được” xẻ thịt trong vòng 18 tháng. 


Bò thịt bị thiến và cắt sừng mà không có thuốc mê hay thuốc tê 
dù sừng là nơi có nhiều dây thần kinh và mạch máu. Nông gia 
không đại gì tốn tiền thuốc mê hay tê, không phải vì nông dân ác 
độc, nhưng vì lý do kinh tế...và nỗi đau đớn đó là của...bò chứ 
không phải của mình!. 


Bò non thường có thịt màu xanh và rất mềm. Một ngày sau khi 
được sanh ra, bò non bị bắt sống xa bò mẹ và được giữ trong một 
chuồng nhỏ, không có chỗ vận động, đi lại, để giữ thịt mềm!. 
Các con bò non này không được ăn thức ăn đặc mà chỉ được 
uống sữa tổng hợp (không được uống sữa mẹ vì sữa mẹ đắt, chỉ 


3418 


PHỤ LỤC 18: CÔNG NGHỆ NUÔI & GIẾT MÔ HIỆN ĐẠI... 319 


dành cho người tiêu thụ). Đây là phương cách cô ý làm bò non 
trong tình trạng thiêu máu đê giữ màu thịt xanh theo đúng ý của 
khách tiêu thụ!. 


Các con bò non được chuyên chở đến các lò thịt trong tình 
trạng chật chội và chen chúc trong nhiều tiếng đồng hồ, nhiều 
khi đến 28 tiếng đồng hồ không được ăn hay uống. Vào năm 
1995 dân chúng Anh biểu tình chống đối cách chuyên chở này. 
Luật chuyên chở bò đến lò thịt thay đổi ở Anh nhưng ở các 
nước khác cũng vẫn giữ nguyên như vậy. Phục vụ kinh tế thị 
trường quan trọng hơn là an sinh của súc vật. Cái gì phục vụ 
cho con người thì vẫn áp đảo những điều khác, cho dù là dã 
man & phi nhân đạo. 


Gà 


Khi cúm gà bùng nỗ ở Hồng Kông nhiều người chép miệng cho 
rằng có lẽ những “nạn nhân' không tiếng nói đã trả thù thái độ ác 
độc trong công nghệ nuôi gà hiện đại. Không ai biết được về thứ 
nhất có đúng không, nhưng về thứ hai thì “chính xác” vô cùng! 


Khi được xem một video về cách nuôi gà công nghệ, Đức Đạt 
Lai Lạt Ma đê nghị là chúng ta nên ăn các con thú lớn vì có 
nhiều thịt để chia xẻ với nhau!?. Nên nhớ chư tăng Tây tạng ăn 


? Quan điểm này là khác so với quan điểm của nhiều sư thầy khác, mặc dù 
về mặt lý đều dựa trên cơ sở là lòng Từ Bi đối với chúng sinh. Theo Hòa 
thượng Thích Thanh Từ thì những người không thể hay không có điều kiện 
thuận tiện để ăn chay hoàn toàn thì nên để ý chọn những con vật nhỏ bé 
như tôm, cá...đềể ăn, vì dù gì khi nghĩ đến cảnh sát sinh những con vật nhỏ 
bé vừa bắt dưới nước lên chết liền cũng có thể làm ít tốn thương đến lòng 
từ bi hơn là ăn thịt những con thú vật lớn khi nghĩ đến cảnh chúng bị săn 
bắt hay bị chăn nuôi với những “kỹ thuật vô nhân đạo và bị giết trong lò 
mồ một cách vô cùng dã man và quẳn quại trong đau đớn. 


319 


320_ PHẢN II: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 


...thịt và phần lớn là thịt cừu. Từ chân núi Hy Mã Lạp Sơn đến 
đỉnh núi, không có đông băng hay rừng rậm đê nuôi loại thú nào 
khác, thịt trừu là thức ăn căn bản của dân Tây Tạng. 


Đề nghị của Đức Đạt Lai Lạt Ma không phải là một giải pháp, 
nếu không hiểu hoàn cảnh của Tây Tạng, còn là một giải pháp 
...buôn cười. 

Chúng ta đang bàn luận về ăn chay dưới góc độ “từ bi” và trừu là 
một súc vật cao đăng hơn nhiều con vật khác, có hệ thống thần 
kinh và óc não cao hơn gà vịt, nghĩa là nó cảm nhận sự đau đớn 
về thể xác nhiều hơn khi bị mồ xẻ thịt. 


Gà Free Range (dịch giả đại chúng xuất sắc nào đó dịch từ này là 
“Gà chạy bộ” hay “gà đi bộ') tuy nhiên tên gọi này chỉ để dối gạt 
người tiêu thụ vì thật ra gà “chạy bộ” cũng bị nhốt trong chuồng 
như gà chuồng (Caged chicken). Tưởng tượng một con gà đứng 
trên một diện tích bằng một cuốn sách mở ra không có chỗ vươn 
cánh, không đi lại được, không ấp trứng...Chân cẵng gà tê bại, 
không nhúc nhích được, đôi khi da thịt bị dính vào lưới quanh 
chuông (trung bình có chừng 30 ngàn con trong một chuồng, có 
công nhân nào để ý cho xuêế!). Trong khung cảnh sống đó gà đôi 
khi nỗi cơn điên, dùng mỏ gà mồ thịt láng giềng. Vì thế công 
nhân thường cắt mỏ gà để tránh tình trạng này xảy ra. Trong khi 
Gà không phải là loại chim hung dũ!. 


Gà trứng thường bị mồ thịt trong vòng một năm, phần lớn là gà 
mái. Gà trống đã bị giết một ngày sau khi sinh ra, vì lý do là “cái 
tội không đẻ trứng được!. Gà trống bị giết tập thể, nhiều khi bằng 
hơi ngạt, hay bị chết ngộp trong các túi ny lông, hay nhiều khi bị 


Vì vậy, ăn những sinh vật nhỏ cũng là để giảm thiểu nhu cầu ăn những con 
vật to lớn, là đê giảm bớt những cảnh đau đón tận cùng của những súc sinh 
đó trên trân gian. (Người biên soạn) 


320 


PHỤ LỤC 18: CÔNG NGHỆ NUÔI & GIẾT MÔ HIỆN ĐẠI... 321 


vất nguyên con vào các máy xay để làm thức ăn cho các gia súc 
(mẻo, chó...). Các loại gà thịt (broilers) được nuôi trong một nhà 
kho lớn nhiều khi chứa tới 10 ngàn con, gà phải đứng trên một sàn 
bằng thảm đây phân gà. Nhà kho không thoáng khí nên các vi 
khuẩn trong không khí truyền nhiễm bệnh tật một cách dễ dàng. 
Có thể đây là nguyên nhân gây cúm gài!. Là nguyên nhân của 
người nuôi!. Và chuyện “gà trả thù” chỉ là câu chuyện mua vuI, 
không ai có bằng chứng gì để biết thực hư ra sao. (Gà đâu đến 
mức “trí tuệ” & “dũng cảm' đỀ tự tạo dơ dáy, bệnh tật & tự chuốc 
bệnh vào mình để rồi lây cho người để trả thù!). 


Các nhà nghiên cứu các trại gà công nghệ cảnh báo công nhân và 
chủ nhân đừng ở trong trại quá lâu vì có thể bị nhiễm khuẩn và 
nếu bất đặc dĩ phải vào trại gà, thì phải mang khâu trang. Dĩ 
nhiên là chăng thấy ai “kiến nghị” mang khẩu trang cho gài!. 


Heo 


“Trư Bát Giới” trong truyện hư cầu của Ngô Thừa Ân thường bị 
mắng với nhiều tên, nhưng có một lời mắng không đúng là “ngu 
như heo'°. Thực ra heo là một loại thú rất “thông minh" trên mức 
trung bình, ngang hay hơn với chó, và cũng giống như các loài 
thú thông minh khác, thích đùa bỡn (và có mắt nhìn người quen 
người lạ “rất có hồn' !). 


Cũng như gà, heo được nuôi trong trại nuôi heo lớn như nhà kho 
nhưng diện tích dành cho mỗi con heo chỉ đủ chỗ đứng, không 
đủ chỗ để heo quay đầu lại, chỉ vừa để chỗ nằm. Chỉ khi nào 
giao hợp để sinh con heo mới được rời trại, Ø1aO phối với heo 
nọc giống đã được chọn lựa kỹ càng. Khi sinh được vài ngày, 
một công nhân bắt con heo vừa mới sinh và bẻ gãy răng (an toàn 
cho các công nhân về sau này), cắt đuôi (để các heo khác khỏi 


321 


322_ PHẢN II: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 


nghiễn và nhai đến tận gốc đuôi khi chúng nỗi điên) và thiến heo 
(vì bốn phận giao phối sinh con là của những con heo giống). 
Khi nỗi điên heo căn bộ phận sinh dục của nhau. Không phải bản 
tính heo hung dữ vì không thấy các hành động hung đữ này trong 
các heo rừng. Cũng như gà vì ở trong chuồng chật chội, heo dễ 
bị các bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh sưng phổi hay các bệnh 
truyền nhiễm về đường phổi khác (Cúm heo?). 


Không giống như người, heo không thê đồ mồ hôi để hạ nhiệt độ 
thân thể. Heo phải lăn lộn trên nền đây phân và nước tiêu của 
chính mình. Giả sử con người bị nhốt trong hoàn cảnh tương tự 
chắc cũng đã nỗi điên tự bao giờ. 


Trong số các cầm thú nuôi công nghệ có lẽ vịt và cá được nuôi 
trong một môi trường gần tự nhiên nhất. So với gà công nghệ, và 
giả sử như vịt không bị có mấy ông cắt cô làm tiết canh “nhậu 
chơi”, thì vịt như sống trong cõi lành, tịnh độ 


Một loại công nghệ thực phẩm khác là công nghệ nuôi cá, trong 
một môi trường gần thiên nhiên nhất. Tuy nhiên khi được đưa 
lên bờ bất thình lình chúng bị chết ngạt, chắc là đau đớn, nhưng 
cá và vịt dù gì cũng được sống trong hay trên mênh mông sông 
nước, chứ không phải phải sống trong “địa ngục trần gian” như 
gà, heo, bò và trừu. Heo, bò còn phải trải qua một địa ngục khác 
nữa là lò sát sinh. 


Đầu năm nay (2011) hội bảo vệ súc vật Úc đã bí mật làm một 
thiên điều tra về cách giết bò tại các lò mồ bò ở Indonesia làm dư 
luận công phẫn, khiến chính phủ Úc phải ngưng xuất cảng bò 
qua Indonesia 6 tháng để các lò mô điều chỉnh kỹ thuật giết mỗ 
cho “nhân đạo" hơn. 


48, 


PHỤ LỤC 18: CÔNG NGHỆ NUÔI & GIẾT MÔ HIỆN ĐẠI... 323 


Giết bò hay trừu theo nghỉ thức “tôn giáo” càng ghê rợn hơn nữa. 
Hồi giáo và Do Thái giáo trước khi giết chết bò hay trừu, các đồ 
tế cắt cô mấy con thú và treo ngược chúng cho đến khi máu chảy 
ra hết (mà họ gọi Halah hay Kosher). 


Nhưng “việc ăn những người bạn thân nhất của mình” (Chó) đối 
với tôi là chuyện ghê tởm và phi nhân nhất!. Chuyện này chỉ xảy 
ra trong số những người theo tôn giáo của họ cho phép điều này 
và cho phép công nghệ “nuôi chó làm thịt” chỉ xảy ra ở những 
xứ, nỗi bật là Đại Hàn (tức Nam Triều Tiên), kê từ khi nước này 
được “Tin Lành hóa”. 


Tóm lại: 


Khi ăn miệng một đùi gà hay một miếng bò Beefsteak, xin Phật 
tử nhớ đến hình ảnh công nghệ nuôi gà và bò, và giả sử chưa có 
hoàn cảnh hay ý chí ăn chay trường, có thể ăn ít thịt lại và thêm 
nhiều rau cỏ. Muốn ăn chay dưỡng sinh lành mạnh xin đọc thêm 


3 Dân tộc Triều Tiên & Trung Quốc là hai dân tộc “ nổi tiếng” về vấn đề ăn 
thịt chó một cách ô ạt, ăn nhiều đến trở thành một truyền thống quan trọng. 


Theo một số người Triều Tiên, việc ăn thịt chó trở thành thông dụng đến nỗi 
các ông các bà cứ hay bàn tán và chỉ bảy về đề tài 'ăn thịt chó” khi đang ở 
khắp nơi như: trong công sở, khi viếng thăm cha mẹ, thầy cô, trong đám tiệc, 
trong sân gôn...và đặc biệt trong hàng ngàn quán nhậu. Trông như thể: ai 
“rành” nhiều về chỗ bán thịt chó “hảo hạng” là sảnh điệu, là đáng tự hào lắm 
vậy!. Trông như thê: thịt chó mà đi kèm với rượu thì còn gì không phải là 
một đắng anh hào!. 

Người Triều Tiên đi đến đâu cũng thường chọn sống tụ tập ở những nơi 
gần nguồn thịt chó để ăn nhậu là vậy, ví dụ như khu vực cung quanh Chợ 
“ông Tạ” ở Tp. HCM. Họ luôn tin rằng thịt chó là một nguồn thức ăn nhiều 
dinh dưỡng nhất cho sức khỏe của họ. 

Ở Việt Nam gần đây thói quen ăn thịt chó cũng đã trở nên phổ biến trong 
một phần dân chúng!. (Người biên soạn) 


322 


324_ PHẢN II: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 


các tài liệu của cư sĩ Nguyên Hiên hay Tâm Diệu trên trang ““Thư 
Viện Hoa Sen”. 


(Theo quyền bản tiếng Việt dựa theo “Wegetarisim: Buddhis 
View” (An Chay: Quan Điêm của Đạo Phát) của Tỳ-kheo 
Bodhipaksa (Greame Stephen). 


ee 


Nhiễu người đọc bài viết này đã rất xúc động, mặc dù ngôn từ và 
cách viết hơi 'thực tế và man mác niềm uất ức,. Nhiễu người 
phương Tây kế cả những người không theo đạo Phật cũng 
chuyển sang ăn chay vì lòng từ bi và nhân đạo của mình. 


Như nhiêu luận giảng đã nói, ăn chay hay không sát sinh là việc 
từ trong tâm mới dễ dàng thực hành được. Môi khi ăn người ta 
nghĩ đến những hoàn cảnh “địa ngục trần gian” của những súc 
sinh trong thời hiện đại thì lòng từ bị bị chạm đến và nhiễu 
người không còn muốn ăn thịt nữa, vì thấy mình hèn hạ và thiếu 
công bằng với những sinh vật tội nghiệp đó. 


Bạn hãy suy nghiệm về tát cả những điều này!. Xin cảm ơn bạn. 


324 


Phụ Lục (19) 


“Thiền Minh Sát” Là Gì? 


“*Vipassana” trong tiếng Pali là một danh từ kép, gồm 2 từ gốc: 
"Vỉ' có nghĩa là “rõ ràng, minh bạch”, và 'passana' có nghĩa là 
“biết rõ”, “thấy rõ”. Chăng hạn, chúng ta biết rõ về thân và tâm 
của chúng ta. “Vipassana” thường được thế giới dịch ra tiếng 
Anh là “Insight Meditation”, nghĩa là “thiền quán nhìn thấu suốt 
hay trí tuệ bên trong”. Việt dịch là “Thiền Minh Sát”, tức là 
phương pháp thiền quán để thấy rõ mọi hiện tượng bên trong 
thân và tâm của chúng ta. 


Thiền Minh Sát (Vipassana) là một trong hai nhóm thiền chính 
được thực hành trong đạo Phật (“Thiền Phật giáo”), nhóm kia 
là phương pháp thiền “4p rung Tâm” hay “Thiền Định” 
(Samatha). 


Ngoài ra, “Thiền quán Tâm Từ” và kỹ thuật “Thiền quán Chú 
Tâm vào Hơi Thở, vào Thân, Tư Thế của Thân...là thuộc về 
nhóm thiền quán minh sát. 


Thiền Minh sát được thực hành bằng bắt kỳ tư thế nào của thân 
và vào bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, có thể phân làm bốn (4) tư thế 
chính để thực hành Thiền Minh Sát một cách chính quy. Đó là 
các tư thế Đứng, Đi, Ngồi và Nằm. 


Thiền trong tư thế đi thiền giúp tạo ra năng lượng & sự tập 
trung để giúp cho tư thế Ngồi Thiền (tọa thiền). Bởi vì nhiều 
“chuyện” hay đối tượng...xảy ra trong khi Đi Thiền, nhiều 


326 PHẢN II: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 


người cảm thấy rằng Đi Thiền là một bước trung gian tốt giữa 
sự đi lại bận rộn & ồn ào của đời sống tất bật và sự yên tĩnh 
của việc Ngôi Thiền. (Ý ở đây là nếu bạn suốt ngày bận rộn, 
lăng xăng với công ăn việc làm, và nếu sau đó “nhảy vào” 
ngồi thiên thì sẽ có cảm giác bị hụt hãng, chêch lệch về tâm lÿ, 
về thân tâm - ND). 


Thiền Minh sát là quán sát, nhìn rõ, chú tâm vào những đối 
tượng đến và đi, sinh và diệt khác nhau, mà không can thiệp vào 
chúng. Chỉ là người quan sát. Cứ quán sát để thấy được bản chất 
thực sự “như chúng là”. 


Còn Thiền Định là dán tâm, “định tâm” vào một đối tượng duy 
nhất nào đó. Mục đích là định tâm ở đó, để tránh xao lãng, tránh 
tâm theo những ý tưởng lăng xăng và cảnh trân. 


m Lưu ý: Bạn luôn luôn được khuyên răng nên có một người 
thầy hay một thiền sư kinh nghiệm hướng dẫn bạn thực hành 
thiền. Mặc dù cũng chăng có gì nguy hiểm với phương pháp 
“thiền quán” của Phật giáo nảy, như Đi Thiền hay Ngồi 
Thiền, nhưng nếu không có thầy hướng dẫn thì một người 
mới tập thiền hay một sa-di có thể sẽ bị mắt thăng bằng về 
thân tâm ít nhiều. 


Nếu có một người bạn thiền tốt (kalayanamiia) hướng dẫn cho 


bạn từ đâu, thì điêu đó càng ích lợi vô cùng. 


(Trích dịch theo “Hướng Dân Thiên Tập” của Trung Tám Tỉ hiên 
Chùa Đại Giới (Mahadhatu), Bangkok, theo đường lôi thiên sư 
Mahasi Sayadaw của Miệên Điện). 


326 


PHỤ LỤC 19: “THIÊN MINH SÁT” LÀ GÌ? 327 


Bạn có thê tham khảo thêm về lý thuyết & thực hành Thiền 
Minh Sát từ rất nhiều kinh sách, luận giảng & hướng dẫn của 
nhiều thiền sư từ rất nhiều trung tâm thiền ở Miến Điện, Thái 
Lan, Tích Lan, Hoa Kỳ... 


Ở Việt Nam, những thiền viện, tịnh xá hay chùa Phật giáo 


Nguyên thủy ở Tp. HCM, Huế, Đà Lạt và các tỉnh Miền 
Tây...thường xuyên tô chức những khóa Thiền Minh Sát này. 


CA, 


Phụ Lục (20) 


Chia Sẻ, Hồi Hướng Công Đức 


Chia sẻ công đức hay cái gì đó tức là nhường cho, cho đi, dâng 
tặng, cúng tặng hay chuyên cho (hồi hướng) cho người khác, 
thay vì giữ lây hay hưởng một mình. 


"Công" có nghĩa là những việc làm do kỹ năng, công sức của 
mình làm ra. Theo nghĩa gốc của từ này, như Erone cuộc sống, 
những gì bạn làm được người ta hay tính “công”, cho nên những 
“công” đó có giá trị bằng sức lao động hay kỹ năng và có thể 
quy ra bằng “giá trị” tiền tương đương và có thể nhận lãnh, cho, 
tặng, trao đối hay chia sẻ được. Ta thường hay gọi là công lao, 
công trạng. 


Ví dụ như trong việc làm, bạn được thăng thưởng vì những kỹ 
năng bạn đã trau dồi được (như trình độ học vấn) hay những 
kinh nghiệm làm được (tay nghè, sự hiểu biết, kỹ thuật hay cách 
thức làm...), và trình độ & kỹ năng của bạn có một giá trị nào đó 
để người ta dựa vào đó mà trả lương tương xứng cho bạn. Tiếng 
Anh là “merit”. 


Còn theo nghĩa đạo đức & tâm linh, thì “công” là những gì bạn 
làm được mà nó mang lại lợi lạc cho mình và người khác, tạo 
nên hạnh phúc và an lạc cho mọi người. Vì vậy hay được gọi là 
những “việc làm đáng khen” hay gọi là “công đức”. 


Chính những “công đức” này là thước đo trình độ đạo đức & tâm 
linh của bạn. Người làm càng nhiều việc công đức, thì mức độ 
tích lũy công đức càng cao, và tương đương với mức độ thanh 
tịnh của tâm. Chẳng hạn khi bạn cúng dường lễ lạy (vandana) 


PHỤ LỤC 20: CHIA SẺ, HÔI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 329 


Tam Bảo, bạn rõ ràng làm việc đó với tâm thanh tịnh, trong sạch. 
Điều này cũng được xem là một hành động công đức và công đức 
này bạn có thê chia sẻ, dâng tặng hay hồi hướng cho những người 
thân quyền, người quen và cả những người quen biết. 


Chia sẻ những công đức mà bạn quý trọng cho người khác là 
việc làm của lòng rộng lượng và bi mân dành cho người khác. 


Và cái “hành động” chia sẻ, hồi hướng công đức đó một lần 
nữa được xem là một hành động công đức nữa, tức là một 
công đức nữa. Ví dụ, theo tâm linh Phật giáo, bạn vừa thực 
hiện một hành động cứu giúp người nghèo khó, bị hàm oan, bị 
bạc phận hay rơi vào đường cùng, thì công đức đó thật đẹp 
lòng & đáng khen ngợi. Bạn lại tâm nguyện chia sẻ công đức 
đó cho cha mẹ hay người thân đã khuất, thậm chí cho những 
chúng sinh vất vưởng xung quanh, thì hành động chia sẻ, hồi 
hướng đó lại là một hành động công đức khác nữa, ngoài hành 
động công đức “cứu giúp” kia. 


Lại nữa, khi bạn thấy một người làm những việc công đức, bạn 
khởi lòng ủng hộ, hoan hỷ, vui mừng theo hành động của người 
Ấy, thì “hành động hoan hỷ, ủng hộ” đó của bạn cũng lại là một 
“hành động công đức” đáng quý. Đó gọi là hoan hỷ công đức 
của người khác (HV: tùy hỷ công đức). 


Mở rộng thêm, khi bạn khởi lòng ủng hộ, hoan hỷ, vui mừng theo 
hành động, lời nói hay ý nghĩ mang tính công đức, mang tính chia 
sẻ, hay mang tính hồi hướng công đức của người khác, thì hành 
động hoan hỷ, ủng hộ của bạn cũng là một hành động đáng quý. 

Một câu hỏi rất hay và phố biến là nếu mình chia sẻ hết công 
đức của mình, thì có nghĩa mình không còn công đức gì cả?, 
theo kiểu nếu mình nhường “công” làm việc của mình cho 
đồng nghiệp khác, thì công mình không còn được tính?. 


329 


330 PHẢN II: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 


Axa¬?? 


Không phải vậy, điều đó chỉ đúng với “công quy tiền” của lao 
động. Công đức tâm linh thì không phải vậy. Đức Phật đã 
giảng rằng công đức giống như ngọn nên vậy. Nếu bạn chia 
lửa hay sang sẻ ngọn lửa qua cây nên khác, thì lửa ngọn nến 
bạn vẫn còn nguyên và những ngọn nến khác được thắp sáng 
lên. Công đức khi được chia sẻ, được hồi hướng thì công đức 
càng được nhân lên nhiều lần vì những ý nghĩa của những 
hành động cao đẹp. 


Đề tưởng nhớ và đền đáp công ơn của những người thân đã mắt, 
chúng ta nên làm nhiều việc công đức hoặc có thê tổ chức nhiều 
lễ nghỉ hồi hướng công đức cho họ với tâm thanh tịnh. Điển hình 
nhất là việc cúng dường hay đãi thức ăn cho Tăng NI, cúng 
dường chùa chiềng với tâm nguyện hôi hướng công đức cho 
những người thân đã mất, thậm chí còn sống. 


Chuyện kế theo Kinh “Bên Ngoài Những Bức Tường” 
(Tirokuita Sufta), rằng vào thời Đức Phật những ngạ quỷ (hồn 
ma) vốn là họ hàng, thân quyến của Vua Bimbisara trong kiếp 
trước đã đứng đợi trước cung điện mong chờ nhà vua chia sẻ 
công đức cho họ. “Công đức” của nhà vua là những công đức 
cúng dường cho Đức Phật!. Nhưng nhà Vua đang bận rộn đầu 
óc, lo tìm chỗ ở cho Đức Phật và không biết hồi hướng công đức 
cho họ. Đêm đó, họ bu quanh cung điện và tạo những âm thanh 
kêu gào, tức tưởi. Sáng hôm sau, nhà Vua đến giải bày với Phật 
và được Phật khuyên dạy về vấn đề này, nhà Vua đã sửa soạn 
một bữa cúng dường thịnh soạn cho ích lợi của họ. 


Theo luận giảng về kinh này, ngay sau khi nhà vua dâng cúng 
dường Đức Phật & Tăng Đoàn nước uống, thức ăn, y vải và chỗ 
ngôi, và nguyện chia sẻ, hồi hướng công đức đó cho những 
người thân là ' 'quỷ đói” đó, thì theo thứ tự đó, ở cõi kia xuất 
hiện ra nước uống để giải cơn khát của ngạ quỷ, thức ăn trên 


330 


PHỤ LỤC 20: CHIA SẺ, HÔI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 331 


cõi trời để họ ăn, quần áo trên cõi trời để họ mặc, nhà cửa trên 
cõi trời để họ ở, xe cộ trên cõi trời để họ dùng, tất cả điều kiện 
để họ biến khỏi dạng hồn ma, ngạ quý và được chuyên thành 
dạng chúng sinh cõi thiên thần & trời. Vì họ đã hưởng được 
công đức lớn lao, vì công đức cúng dường cho các vị Phật là 
công đức vô thượng, & lớn nhất, (sau đó là đến công đức cúng 
dường cho bậc chân tu Tăng Ni, sư thầy tâm linh, người thánh 
thiện, người kính đạo... ). 


Thật ra, nếu vì quá nhiều nghiệp ác mà một người hay chúng 
sinh phải bị tái sinh vào những cõi thấp xấu (như Địa ngục, 'ma 
đói hay súc vật), thì dù cho không phải là bị lưu đày mãi mãi ở 
đó, nhưng khả năng thoát khỏi những cõi đọa đày đó là vô cùng 
khó khăn, bởi vì có quá nhiều nghiệp ác phải trả. Bởi vì ở đó, 
những chúng sinh đó phải liên tục chịu trả báo liên tục bằng 
những hình cảnh đau đớn và khổ sở, nên không còn tâm trí hay 
hoàn cảnh thuận tiện để mà tạo ra chút công đức nào đề mà tích 
lũy và hy vọng có địp tái sinh về cõi tốt lành hơn. Ví dụ như nếu 
phải sinh vào cảnh súc vật với đầu óc ngu đần, suốt đời làm trâu 
ngựa, bị đánh đập, giết thịt, làm gì có chút “trí” nào mà làm một 
việc công đức. 


Vì vậy, họ rất cần có công đức. Và cách duy nhất chính là những 
công đức của những người thân, quyến thuộc trên trần gian thực 
hiện và chia sẻ cho họ mà thôi. Họ có thể hưởng được những 
công đức hồi hướng đó, theo lý tâm linh của Phật giáo. 


Vậy sao người đời vẫn còn chưa biết hết lòng yêu thương những 
người thân: cha mẹ, anh chị em, con cái, họ hàng, quyến thuộc, 
bạn bè & láng giềng. Nếu chúng ta đầy lòng lành sống tốt đẹp 
với họ, đối xử tử tế và tốt bụng với nhau, thì khi có ai trong 
chúng ta bơ vơ hay lạc lõng ở cảnh giới xấu, thì họ sẽ có thể tạo 
lập công đức vì chúng ta, hồi hướng chia sẻ cho chúng ta. Đó là 


331 


332_ PHẢN II: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 


con đường duy nhất giúp chúng ta tích lũy công đức và có thể 
thoát khỏi cảnh đọa đày về cõi lành trong một ngày gân hơn. 


Tóm lại, chúng ta luôn luôn có thể, có khả năng và những cơ hội 
để làm những việc công đức để chia sẻ cho những người yêu quý 
nhất của chúng ta, dù đã chết hay còn sống, dù ở xa hay ở gần. 
Việc chúng ta muốn chia sẻ công đức cùng lúc “cho mọi chúng 
sinh” lại là một công đức cao đẹp khác và lại có thể chia sẻ công 
đức của “hành động hào hiệp này” cho người thân nữa. 


- Tùy theo hoàn cảnh của mỗi người, có hàng trăm cách làm 
công đức chứ không nên hiểu theo kiểu là phải giàu có, có tiền 
bạc, phương tiện mới làm việc công đức được. Một nụ cười dành 
cho mọi người khi gặp nhau, hành động giúp đỡ trẻ em 
người già, nhường một chỗ ngồi cho một người đáng kính.. 
cho đến việc cúng Phật một cành hoa, cúng Tăng Ñï một vài cân 
gạo..., cho đến tâm nguyện việc sống giữ gìn “Năm Giới” đạo 
đức...đều là những hành động công đức và có thể được chia sẻ 
cho những người thân yêu của mình. 


Nếu chúng ta làm và tâm nguyện chia sẻ công đức cho người thân 
quyến thuộc, thì những hành động tốt đẹp đó không lẽ không làm 
cho “tâm thức” của họ ở nơi đau khổ và lòng chúng ta ở nơi cõi 
người may mắn này cũng được yên ủi từng ngày hay sao?. 


Bạn có thê tham khảo thêm những định nghĩa, ý nghĩa và 
những cách thức thực hành công đức theo đúng Phật giáo thuần 
túy được biên tập trong những quyên sách như “Giáo Trình 
Phật Học”, chương XII” của Chan Khoon San, Nxb. Phương 
Đông. Trong đó, tác giả đã biên tập nhiều vấn đề thực hành một 
cách khá đầy đủ & chỉ tiết. 


S3 


Phụ Lục (21) 


“Hơi Thở” Của Chúng Ta 
(Thiên Sự Ajahn Chah) 


q) 

1. Từ lúc mở mặt chào đời cho đên khi xa lìa cõi thê mà bạn 
chăng có giây phút nào ý thức hơi thở vào ra trong cơ thể mình 
thì bạn đã sông xa rời với chính mình. 


2. Thời gian là hơi thở của chúng ta trong hiện tại. 


3. Bạn bảo rằng bạn quá bận rộn nên không có thời giờ để hành 
thiền? Bạn có thời giờ để thở không? Thiền là hơi thở của bạn. 
Tại sao bạn có thời giờ để thở mà không có thời giờ để hành 
thiền. Hơi thở là cái gì sống động của cuộc sống. Nếu bạn ý thức 
được răng giáo pháp là sự sống động của cuộc sống thì bạn sẽ 
cảm nhận được rằng hơi thở và sự thực hành giáo pháp quan 
trọng ngang nhau. 


(Trích trong quyển “Chẳng Có Ai Cả”, trang “Hơi Thở”, bản 
dịch của Tỳ Kheo Khánh H). 


ID) 

Theo Kinh điện ghi lại: 

Đức Phật hỏi một vị Sa-môn: “Mạng người được bao lâu?” 
Đáp rằng: “Thưa, trong khoảng vài ngày”. 

Đức Phật dạy: “Ông chưa hiệu Đạo!” 


334. PHẢN II: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 


Lại hỏi một vị Sa-môn khác: “Mạng người được bao lâu?” 
Đáp rằng: “Thưa, trong khoảng một bữa ăn”. 

Đức Phật dạy: “Ông chưa hiểu Đạo”. 

Lại hỏi một vị Sa-môn khác: “Mạng người được bao lâu?” 
Đáp rằng: “Thưa, trong khoảng một hơi thở”. 

Đức Phật dạy: “Lành thay! Ông đã hiểu Đạo rồi vậy!” 


Vì vậy, “hơi thở” chính là sự sống của chúng ta. Khi không còn 
thở là không còn sông. 


334 


Phụ Lục (22) 


Hạnh phúc là khi sống trong hiện tại 


Đức Dalai Lama, khi được hỏi điều gì khiến ông kinh ngạc nhất 
về nhân loại ? Ông đã trả lời: “Chính là con người”. 


“Con Người hy sinh Sức Khỏe của mình đê ra sức kiêm Tiên. 
Rồi sau đó lại bỏ ra rât nhiêu Tiên đề có lại Sức Khỏe. 


“Và khi người đời quá đỗi lo lắng cho Tương Lai đến nỗi không 
có thời gian hưởng thụ Hiện Tại; kết quả là họ không sống trong 
Hiện Tại mà cũng chăng sông trong Tương Lai. 


“Người ta sống như thể sẽ không bao giờ Chết và rồi chết như 
thê chưa từng được Sông.” 


(Đạt-lai Lạt-ma 14) 


«all 
Đức Phật: 


“Bí quyết sức khỏe của thân & tâm là không tiếc thương quả 
khứ, không lo lắng về tương lai, mà là sống trong giờ phút 
hiện tại một cách khôn ngoan và nhiệt thành. Có hai lỗi lầm 
mà người đời thường hay mắc phải trên con đường đi đến 
chân lý: Đó là không đi hết trọn con đường, và hoặc không 
chịu khởi đâu! ”. 


Phụ Lục (23) 


Hãy Thôi Đợi Chờ! 


Chúng ta thường tự bảo rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn sau khi 
chúng ta có gia đình, sinh con. 


Rồi chúng ta bị vỡ mộng vì con cái chúng ta chưa đủ lớn và 
chúng ta tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp khi chúng lớn khôn. 


Sau đó chúng ta lại thất vọng khi phải luôn lo lắng hằng ngày 
với tuổi vị thành niên non lòng trẻ dạ của chúng. Chắc chăn 
chúng ta sẽ hạnh phúc khi các con trưởng thành. 


Chúng ta lại tự nhủ rằng cuộc sống chúng ta sẽ mỹ mãn khi vợ 
chồng cùng nhau vun đắp, khi mua được một chiếc xe đẹp hơn, 
khi được đi nghỉ hè, khi chúng ta vê hưu. 


“Sự thật” là không có thời gian nào là tốt hơn để hạnh phúc 
bằng giây phút hiện tại!. 


Cuộc sống của chúng ta vốn đây thách thức ở trước mặt. Cách 
tốt nhất là ta hãy chấp nhận với bản thân mình và “hiện fại là 
phút giây hạnh phúc nhât, dù cuộc sông có thê nào đi nữa. 


...Đã từ lâu ta cứ ngỡ răng cuộc sống dường như chỉ luôn mới 
bắt đầu — cho một cuộc đời thật sự. Nhưng luôn luôn có những 
VIỆc xảy ra trước mặt, một sỐ chuyện cần phải vượt qua, vài 
công việc cần phải hoàn tất, thời giờ cần phải phân ra, một hóa 
đơn cần phải được trả...Rồi thì cuộc sông sẽ bắt đầu. 


PHỤ LỤC 23: HÃY THÔI ĐỢI CHỜ! 337 


Cuôi cùng chúng ta mới hiệu ra răng chính những việc luôn xảy 
ra đó là những phân của cuộc đời chúng ta. 


Từ cách nhìn này, tôi mới thấy được rằng không có con đường 
nảo dẫn đến hạnh phúc cả. Hạnh phúc chính là con đường 
chúng ta đang đi!. Vì vậy, hãy trân quý những những giờ phút 
mình có được trong đời. 


“Không nên chờ đợi nữa!”: chờ đến ngày trở lại trường, chờ 
xuống bớt vài ký, lên thêm vài ký, chờ đến khi sinh con, chờ 
khi con lớn lên, chờ đợi việc làm mới, chờ đợi ngày về hưu, 
chờ khi được kết hôn, chờ buổi chiều thứ Sáu, chờ một sáng 
Chủ Nhật, một chiếc xe mới, chờ trả hết nợ mua nhà, trông chờ 
Xuân đến, Hạ về, Thu sang, Đông tàn, đợi đến đầu tháng, đến 
lần thứ hai, đến thứ mười lăm, đợi nghe một bản nhạc hay trong 
giờ radio, đợi đến men say, đợi khi quên đời, chờ đến lúc chết, 
đợi ngày tái sinh...mới đến khi quyết định sống hạnh phúc 
trong phút giây hiện tại. 


Hạnh phúc là hành trình, chứ không phải là đích đến!. Hạnh 
phúc là thứ ta bắt gặp ở ven đường!. 


Không có một giờ phút nào đáng quý bằng HIỆN TẠI. 
Hãy sông và hưởng thụ từng giây phút. 


(Biên dịch theo “SIop Waiting”, tác giả “Vô Danh ”- 
wWWW.inspirafionpeak.com) 


337 


338 PHẢN II: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 
Phụ Lục (24) 


Uống rượu & dùng những chất độc hại: 
Đáng chê trách & đáng tránh bỏ 


Những chất độc hại, gây nghiện dù chỉ là một số lượng nhỏ đưa 
vào người, cũng có thể làm khởi sinh hàng loạt những căn bất 
thiện, khởi sinh những ô nhiễm và bất tịnh trong tâm, làm cho 
con người không còn chú tâm, chánh niệm, không còn thông 
minh và thường đầu óc bị lung lạc. 


Không kế đến những chất độc hại khác, việc uống rượu như là 
một ví dụ, chỉ trong một lần uống rượu, thì những việc thường 
phải xảy ra là: 


(a) Người uống bắt đầu thấy bị kích thích, và dẫn đến say từ 
mức độ nhẹ cho đên say hoàn toàn mát trí. 


(b) Người uống bị kích thích, bắt đầu nói: nói nhiễu, nói to, nói 
thiếu suy nghĩ, nói không để ỷ người khác quan sát hay người 
khác đang nói, nói tranh giành, nói theo, nói giỡn, nói phóng 
đại, thậm chí bịa đặt, nói với tâm sản hận, thù ghét, nói về 
người thứ ba không có mặt, nói về những đề tài mà mình không 
hệ thông thạo, không mang lại một chút lợi ích nào, nói bông 
đùa, chế nhạo, chọc ghẹo nguời xung quanh, người đi qua lại, 
nói những câu hạ thấp phẩm đạo đức của chính mình, nói chửi 
tục, chửi thê, càng uống say càng nói nhiều, toàn những lời nói 
mắt kiểm soát như trên. 

(c) Vì khi bị rượu và thuốc lá (đối với những người vừa nghiện 
rượu, vừa nghiện thuốc lá) cùng tấn công, kích thích lên thân 
kinh trung ương và các giác quan, người uống rượu liên tục 
nghĩ và nói những lời không kiểm soát như trên nên thường sẽ 


338 


PHỤ LỤC 23: HÃY THÔI ĐỢI CHỜ! 339 


xảy ra cãi vã, tranh luận, tranh cháp, bảo thủ, cháp thủ cải 
“1a” là đúng, rồi dán đên xô xát, đánh lộn, tệ nạn, tai nạn, cho 
bản thán mình và người khác. 


(d) Rồi những tai nạn, tệ nạn, đau khổ, bệnh tật đó sẽ trở thành 
gánh nặng cho vợ con, cha mẹ và gia đình và chính bản thân 
mình. Có người chịu hậu quả chậm, có người kết liễu cuộc đời 
mình rất nhanh bằng con đường tai nạn, tù tội, thù oán... 


(e) Một vẫn đề phổ biến khác là: 

Việc uống rượu cũng kích thích thân kinh, làm mù quảng suy 
nghĩ, không kiêm chế được những giác quan và những dục vọng 
thấp hèn. Những người đàn ông, phụ nữ uống rượu bên cạnh 
hay gân người khác giới, dễ khởi sinh những ý nghĩ và hành 
động bất chính về quan hệ nam nữ, dễ dẫn đến phạm giới tà 
dám và gây ra nhiễu tệ nạn như bệnh tật chết người, tốn tiễn 
của, xô xát, hút chích. Một điều khoa học tâm sinh lý là nếu 
những chất kích thích cộng với việc giao lưu, tiếp xúc với người 
khác phái thì chắc chắn sẽ nảy sinh ra ý nghĩ hay hành động 
dâm dục, bắt chính. 


Thông thường những quán bán rượu có những người phục vụ là 
nữ thì nhiều khách nam đến uống rượu hơn, vì người chủ quán 
biệt được sự “cộng hưởng” về mặt tâm sinh lý này. 


(0 Về khoa học, thì khi đã uống rượu hay dùng chất độc hại, 
kích thích, gây nghiện, thì người dùng nó không còn danh dự, 
không còn sợ mắt danh dự, không còn thấy sỉ nhục về những 
hành động sai trái & bất chính mà mình đang gây ra, thê hiện 
bằng lời nói, hành động, xô xát, đánh lộn, thách thức, chế giễu, 
chữi bới, văn tục, sàm sỡ, tà dâm... 


339 


340_ PHẢN II: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 


Trong Kinh “Lời Khuyên Dạy Sigala”, Đức Phật đã giảng dạy 
cho Sigala về những tác hại trước mắt của việc uống rượu 
như sau: 


“Này chủ gia trẻ, có sẵu ngHÿ cơ của VIỆC HÔNG TƯỢU: 


- Mất tài sản thát sự; 

- Gây thêm cãi vả, xích mích; 

- Gây bệnh tật, 

- Mang tiếng xấu rượu chè, 

- Tự cách không đàng hoàng, không đứng đắn, 
- Làm ngu ImuUỘI trí óc.” 


Nên Giới hạnh thứ năm /à giới hạnh quan trọng nhất cần phải 
kiêng cử nghiêm ngặt. Người đã vì phạm Giới Hạnh này, do 
hàng loạt những lý do bên trên, thường cũng dễ dàng vi phạm 
bẵn giới hạnh kia. 


Điều đó là hoàn toàn đúng trong cuộc sống hiện nay của chúng 
ta, đặc biệt là ở nhiều nước ít phát triỀn, rằng khi dân số nghiện 
rượu, chất độc hại càng nhiều, thì tệ nạn xảy ra càng nhiều. Tệ 
nạn trong gia đình và xã hội chính là sự vi phạm bốn giới hạnh 
kia, mà thực sự nguồn gốc phần nhiều là do vi phạm giới 
hạnh thứ năm này. Các phật tử rất dễ dàng lấy ra nhiều ví dụ 
xung quanh mình về sự thật này. 


Nhiều cảnh tan thương đau lòng đã xảy ra mà nguyên nhân ban 
đầu cũng là do rượu bia, ma túy mà ra. Như nhiều định nghĩa về 
tâm lý học, rượu, thuốc lá, ma túy, và những chất gây nghiện, 
độc hại chính là kẻ thù ghê gớm nhất của mọi người và xã hội. 


» Nguyên Nhân Của Việc Uống Rượu, Dùng Chất Độc Hại 


340 


PHỤ LỤC 23: HÃY THÔI ĐỢI CHỜ! 341 


Nguồn gốc, động cơ của việc uống rượu và dùng chất độc hại là 
lòng tham dục (Tham) & và sự si mê, ngu dôt, mù quáng, 
bướng bỉnh, bât cân (Sỉ). 


Riêng về vấn đề uống rượu, rất nhiều người uống rượu không 
phải vì tham lam, mà vì thích trầm ngâm hay quên đi những 
nhọc nhằn, đau khổ, buồn phiền và sự nhàm chán của kiếp 
người. Nghe thì thấy dễ thông cảm, nhất là đối với những vùng 
quê nghèo khó, cuộc sống không một ngày vui, tuyệt vọng ở 
những nước ít phát triển. Nhưng thật ra cách suy nghĩ như vậy 
là cực đoan, là sĩ mê và mù quáng, vì càng nghèo khó, càng đau 
khổ, càng tuyệt vọng mà càng uống rượu vô người thì rõ ràng 
chỉ tàn phá thêm cơ thê, thân tâm của mình, chỉ làm cho những 
đau khổ càng tăng lên bội phần hoặc kéo theo những tệ nạn, đau 
khổ khác mà mình chưa vượt qua đau khô này đã phải đối diện 
với hàng loạt tệ nạn đau khổ khác. 


Nếu chúng ta có dịp đi qua những quốc gia Phật Giáo dù đã 
phát triển ít nhiều như Thái Lan hoặc ít phát triển như Lào, 
Cam-Pu-Chia, Miến Điện (Myanmar) và Tích Lan (Sri Lanka). 
Ở đó những vùng quê cũng còn nghèo khổ và mọi người cũng 
sống lam lũ, nhọc nhăn và thậm chí là quá buôn chán. Nhưng 
chúng ta không thấy nhiều người trong số họ uống rượu. 


Ở những nước Phật giáo, họ đã biết được tác hại không thể tính 
được của việc uống rượu, nên đa số Phật tử ở những nước nảy 
không uống rượu. Ngay cả ngay thủ đô sầằm uất Bangkok ở Thái 
Lan, nơi nỗi tiếng về công nghiệp tình dục để phục vụ người 
nước ngoài, đàn ông bản xứ ở đó cũng không uống rượu nhiều 
hay thường xuyên như những người ở xứ khác. 


Ở những nước này, tính theo bình quân, đa số mọi người có 
tánh tình hiền hòa, nhẫn nhục, hiếu khách hơn bình quân tánh 


341 


342_ PHẢN II: PHỤC LỤC NHỮNG CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 


tình của người ở những nước có nhiêu người uông rượu khác, ví 
VẤ PA £. 4 
dụ như Triêu Tiên, Trung Quôc... 


“Những nước có nhiều người uống rượu nhiều và thường xuyên nhất ở 
riêng “Châu Á” là Nam và Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Việt Nam. Nên 
người Triều Tiên cũng được xếp vào loại nhất về tính tình nóng nảy, hẹp 
lòng, thường hay gây gỗ, tranh đấu, hẳn học. 


Theo thống kê ngày 25/11/2011 của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), Nam 
Triều Tiên (tức Hàn Quốc) đã “thiết lập” một kỷ lục là đất nước này uống 
rượu nhiều nhất châu Á. Theo Tổng Công ty Bảo hiểm Y tế Quốc gia của 
nước này, khoảng 182.000 người Hàn Quốc trên khắp đất nước đang được 
điều trị bệnh nghiện rượu. Tổng số người bị bệnh bởi chứng nghiện rượu 
theo ước tính không chính chức là khoảng hơn 2 triệu người đối với quốc 
gia bé nhỏ này. 

Dĩ nhiên, với những con số nghiện rượu đã mắc bệnh và những số hiện vẫn 
đang uống rượu nhiều nhất châu Á, thì con số tệ nạn và vi phạm giới hạnh 
đạo đức ở nước này có thể không ước tính được, vì việc phạm giới hạnh từ 
những hành động từ “thân, miệng, ý” do rượu gây ra là khó tránh khỏi và 
rất khó thống kê, vì phần lớn cũng xảy ra trong khuôn khổ gia đình, cơ 
quan & những nơi dân tộc này di cư đến. 


342 


